PHAN THANH QUANG 


¬= " TẬP HAI 


PHAN THANH QUANG 


TẬP HAI 


tIn lần thứ hai) 


ì NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 1995 


VnMath.Com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc : 'TRẦN TRÂM PHƯƠNG 
Tông biên lập: NGUYÊN KHẮC PHI 
Trưởng chỉ nhánh NXBGD TẠI TP. HCM 


NGUYÊN KHƯƠNG ĐẮC 
Biên soạn h PHAN THANH QUANG 
Biên lập : — NGUYÊN VĨNH CẬN 
Bìa :— NGÔ TRỌNG HIẾN 
Sửa bản in : PHẠM XUÂN DIỆU 


Giai thuai toán học T2/Phan Thanh Quang. - In lần thứ hai. - H. : 


Giáo dục, 1895.- 132 tr. 205cm 


51(083) 
M3 : 81105015 


VnMath.Com 


LỜI NÓI ĐẦU 

Sơu khi cuốn Giai thoại toán học - tập Ì nữ đời, tác giả đã 
nhận được nhiễu thư bạn đọc khuyến khích uiết nốt tập hai. Do đô trAy 
có nhiêu khô khăn, tác giả cũng cố gắng hoàn thành cuốn Giai thoại 
toản học - tập HH để khỏi phụ lòng ưu đi của bạn đọc thên nến. 

Cũng như GTTH - tập l, tập II gôm những cữu chuyện "từ cổ chứ 
him - từ Đông sang Tây", nghiêm túc có, buôn cười có, để tạo nên một 
bức tranh sinh động đây niều sắc của toán học trong đời thường. 

Trong GTTH - lập lÌ tác gia có đưa uào một số bài có tính chuyên. 
môn, hơi năng uễ 1í luận (Số hoàn chỉnh : một màn bí mật; Cói nòng 
luân quãn...!, được trình bầy dưới hình tuức phố thông, dễ hiểu. Nhưng 
nhìn chưng toàn cuốn uẫn giữ được gam mừu chui đạo : phong phú uê 
những sự kiện toứn học trong đời thường; tươi uui. nhẹ nhàng uê cách 
uiết. 

Trong cuốn này những danh từ riêng đã quen thuộc với bạn đọc 
như Piago, Ơclit,... thì tác gia có phiên êm ra tiếng Việt. Những 
dœth từ riêng khúc ít được nhắc đến trong toán học phô thông nhự 
liermes, Bachet, II Briggs... 0.0... thì tác gid giữ nguyên cách piết 
lalinh của nó, để khí cân, bạn đọc có thề sơ sánh, tra cứu, tham khảo 
thêm: được dễ dàng. 

Túc gid rốt uui mừng nết các cuốn GTTH làn oừa lòng bạn đọc 
phân nào. 

Tác gia tha thiết mong bạn đọc chỉ cho những thiếu sốt e,u sách 
để lên xuất bản sau sách được tốt hơn. 

Thư từ xin giá uê Chỉ nhónh Nhà xuất bản Giún dục tại TP. Hồ 
Chí Minh, 231 Nguyễn Văn Cừ Quận õ, TP Hô Chỉ Minh. 

Xin châm thành cm ơn các Bạn 


TÁC GIÁ 


VnMath.Com 


VnMath.Com 


MA PHƯƠNG CHÂU Á 


Hiện nay còn quá ít tài liệu nói về nên toán học cổ của Trung 
Quốc. Chắc chắn rằng nền toán học đó cũng vĩ đại, độc đáo tương xứng 
với nên văn minh Trung Quốc. Có người cho rằng chính Tần Thủy 
Hoàng đã làm mai một các di sản của nên toán học Trung Quốc, bằng 
cách ra lệnh đốt. sạch sách vử năm 213 trước Công nguyên. 


Kinh Dịch là một tài liệu cổ điển mang tính triết học, tôn giáo, 
xã hội sâu sắc. Trong Kinh Dịch có một số lập luận "kiểu toán học". 
Một biểu hiện của toán học là hình vẽ sau đây, gọi là lạc thư. 


NE, 
ch II 


Có thể nói lạc thư là "ông tổ" của các ma phương sau này. Tương 
truyền, khoảng 2200 năm trước Công nguyên, vua Hạ Vũ thấy một con 


VnMath.Com 


rùa đi dọc theo sông Hoàng Hà, trên mai rùa có vẽ hình như trên : nút 
đen chỉ các số lẻ, nút trắng chỉ các số chắn. Nhà vua cho rằng đó là 
một bức thông điệp của Trời... 

Cũng nên nhắc lại rằng một ma phương cấp n là một. hình vuông 
gồm nể số nguyền khác nhau được sắp xếp sao cho tổng các số theo 
hàng ngang, hoặc theo cột. đọc, hoặc theo đường chéo, là bằng nhau, và 
bằng một. hằng số gọi là hằng số nưư của hình uuông. 

Ma phương gọi là chuẩn khi nỄ số là n^ số nguyên dương đầu 
tiên. 

Người ta chứng minh được rằng hằng số ma của ma phương 


2 
chuẩn cấp n là nạn +1), 
2 


VnMath.Com 


Nghe nói De la Loubère, sứ thần của Louis XIV ở Xiêm La (tèn 
gọi của Thái Lan ngày nay) đã học được phương pháp xây dựng một ma 
phương chuẩn cấp n mà hằng số ma là số chẵn bất kì. 

Nếu điều đó Ìà đúng, thì đây là lần đầu tiên tác giả ghi nhận một 
trường hợp "Tây" đi học toán của "Xiêm" ! 


ĐỊNH LÍ PTTAGO Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ 


Có thể nói định lí Pitago là chân lí toán học phổ biến cho đến 
mức những nẻn văn mỉnh cổ, tuy chưa có quan hệ với nhau, đã phát 
hiên ra và sử dụng gần như cùng một lúc. 


Cũng nên nhắc lại rằng đã có người đề nghị phát lên vũ trụ tín 
hiệu mà nội dung là định lí Pitago, dể bát liên lạc với văn minh ngoài 


VnMath.Com 


hành tỉnh của chúng ta. Vì, theo họ, nếu có một nền văn minh như thế, ` 
thì ất phải có định lí Pitago ! 
Sau đây ta nói về cách chứng minh định lí Pitago ở Trung Hoa 
cổ và Ấn Đọ. 
a) Cách chứng minh của Trung Hoa cổ 
Vào thế kỉ thứ 2 nhà toán 


học Trần Sanh viết trong cuốn 
"Cứu chương toán thuật" : 


Hình vuông có cạnh (a + b), 
có diện tích bằng tổng diện tích 
hình vuông có cạnh bằng c và bốn 
tam giác vuông, đo đó 


(a+b)® = c?+2ab 


Mặt khác hình vuông lớn 
củng gồm hình vuông nhỏ ở giữa 
(cạnh bằng a - b) và bốn hình chữ nhật vây quanh, tức là 


(a+b)# = (a—b)?+4ab 
Do vậy e2+2ab = (a-b)2+4ab 
Suy ra c? = a2+b? (đpcm) 
b) Cách chứng minh của Ấn Độ vào thể kỉ 12 


Nhà toán học Bhaskara (mất năm 1114) nêu ra cách chứng 
minh đơn giản hơn cách chứng minh của Trung Hoa. 


Ông chỉ vẽ hình và ghỉ rất ngắn "Xem đây !" 


Có lẽ Bhaskara muốn nói : 


VnMath.Com 


Šhình vuông lớn = 4 hình tam giác + Shình vuông nhỏ 


bu ki + (a—b)Ÿ 


Suy ra c? = a?+p? 


(Chắc rằng các nước khác, trong 
kho tàng văn hóa cổ, cũng có cách chứng 
mình định lí Pitago! 


II LẠP CỔ ĐẠI QUA BA BÀI TOÁN 


Nếu văn học có khả năng và chức năng phản ánh hiện thực, thì 
toán học, qua các "bài vàn chở toán" cũng cho ta một số thông tin về 
hiện thực của một xã hội với những nét về sinh hoạt vật chất, tỉnh thần 
trong một thời kì nhất định của lịch sử. 


Xin trích ra đây một số bài toán trong "Hợp tuyển Hi Lạp" xuất 
hiện từ thời cổ đại, để các bạn hình dung phần nào xã hội thời đó : 


Bài I : Ông bạn làm gạch ơi, tôi rất vội xây căn nhà này. Hôm 
nay sáng trời, tôi không cần nhiều gạch nữa đâu vì đã có đủ cả, chỉ 
thiếu có ba trăm viên. Chỉ một mình ông làm trong một ngày cũng, 
xong. Nhưng nếu con trai ông làm thì mới được hai trăm viền, nó đã 
nghỉ. Còn thằng con rể của ông, làm được hai trăm năn: mươi viên mới 
nghỉ. Nếu ba cha con cùng làm thì liệu mấy ngày mới có đủ số gạch 
trên, hỡi ông bạn của tôi ” 


VnMath.Com 


Bài 2 : Tôi là một con sư tử bằng đồng, các vòi nước nơi tôi là 
hai con mất, mồm của tôi, và lòng bàn chân phải. Mắt phải của tôi 
phun đây bề nước trong hai ngày (mỗi ngày 12 giờ). Mắt trái - trong ba 
ngày. Và chân tôi - trong bốn ngày. Miệng tôi có thể phun đầy trong 6 
giờ. Không hiểu nếu tất cả các vòi đều phun thì bao lâu sẽ đẩy ? 


(Bể phun nước rất được thịnh hành thời cổ đại. Không biết nước 
phun bằng cách nào, khi chưa có hệ thống máy nước như hiện nay). 


Bài 3. Làm một cái mũ miện bằng vàng, đồng, thiếc và sắt nặng 
60 minae (tác giả cuốn này cũng không biết minae là hao nhiêu gam). 
Vàng và đồng sẽ bằng hai phần ba khối lượng đó ; Vàng và thiếc bằng 
ba phần tư; Vàng và sắt bằng ba phần năm. Tìm các khối lượng vàng, 
đồng, thiếc và sắt cần có 


(Đây là bài toán thuộc loại "Hệ phương trình tuyến tính". Thế kỉ 
thứ 4 trước công nguyên Thymaridas đã đưa ra quy tắc giải bài toán 


l0 


VnMath.Com 


loại này. Quy tắc có tên là "Quy tác hoa nở". Không biết vì sao quy tắc 
này có tên đẹp đề và độc đáo như vậy. 

Chắc là có liên quan đến một bài toán vê "thời gian hoa nở lại 
tàn" Đ. 


x TRÁI CÂY 


LẬP LUẬN 


= CẢI SẢN RA 


Quy tắc tam suất là quy tác thông dụng trong số học, hình như 
được bắt nguồn từ người Híndu. 

Trong nhiều thế kỉ, các thương gia rất coi trong quy tác này. 
Cho đến thế kỉ 14 họ cứ làm tính như cái máy, mà không hề biết mối 
liên hệ giữa quy tắc này với tỉ lệ 

Bramagupta đã phát biểu quy tác đó như sau : 

Trong quy tắc tam suất, Lập luận, Trái cây và Yêu cầu là tên gọi 
của cáa số hạng. Các số hạng thứ nhất và thứ ba phải tương tự như 
nhau. Yêu cầu được nhân với Trái cày và chia cho Lập luận là cái Sản 
ra. 

Để minh họa quy tắc tam suất, nhà toán học Bhaskara đã ra bài 
toán : 

"Nếu hai và một nửa pala nghệ tây được mua bằng ba phần bảy 
niska thì chín niska mua được bao nhiều pala nghệ tây ? 

_ và 9 là Lập luận và Yêu cầu 


* là Trái cây. 
2 


VnMath.Com 


b) 
9x. = 
Thế thì Cái sản ra = khoêt Vị = 531» = 
r3 2 
tủ 


5 
(Ngày nay ta hiểu là tính x tư = h ) 
7 


Tại sao gọi là "Yêu cầu", "Trái cây", "Lập luận" ? 
Không ai giải thích được, vì có sự pha trộn giữa cái trừu tượng 
và cái cụ thể một cách rất khó hiếu. 


MÁY TÍNH "NGÓN XÒE, NGÓN CỤP" 


Khi con vượn người đầu tiên đứng thắng trên hai chân sau giải 
phóng hai chân trước, biến nó thành hai tay, thì cũng là lúc "chất xám" 
có một bước nhảy vọt mới về chất lượng. 


Hai tay không chỉ là công cụ lao động mà còn là công cụ thông 
tin, giao tiếp, hơn nứa là một máy tính thô sơ bậc nhất, do "Trời" cho. 


Các ngón tay, đốt tay, với các kiểu xòe, cụp khác nhau không 
những dùng để biểu hiện số lượng, mà còn để làm phóp tính. Các phép 
cộng, trừ, nhân, chia đơn giản được thực hiện khéo léo trên hai bàn tay, 
giúp giảm bớt việc nhớ các con số. 

Trong nhiều thế kỷ con người đã làm phép nhân hai số, mà mỗi 
số lớn hơn ð, bé hơn 10, như sau : 


VnMath.Com 


Ví dụ : nhân 7 với 9 : 


*® 7.5 = 2, trước 
hết xòe 2 ngón ở bàn tay 
trái ra 

*9-5=4 xòe 4 
ngón ở bàn tay phải ra 

* 2 ngón xòe ra + 4 
ngón xòe ra = 6 ngón xòe 
Ta 

* Bàn tay trái còn 3 
ngón cụp. bàn tay phai còn 
1 ngón cụp, vậy 3x 1=3 


Kết quả 7.9 = 63. 
Một số nông dân ở châu Âu vẫn còn làm phép nhân kiểu này. 


Bằng cách này bạn làm phép nhân 8.6 thử xem ! Cơ sở toán học 
của phép nhân kiểu này là gì ? 


Một gi ý : ab = [(a — 5) + (b — 8)] 1Ô + (10 — a) (10 — bì. 


„Về "kiểu nhân bằng ngón tay" này Alcuin (735 - 804) một nhà 
bác học Anh thời vua Charlemagne đã viết : "Tôi đã thấy một người 
cầm số 8 trong tay, từ số 8 đó, anh ta lấy đi số 7, còn lại 6 !". Alcuin 
muốn nói gì ? 

duvenal, nhà thơ trào phúng (khoảng năm 65 — 128), người Ý, 
có viết về kiểu nhân này : "Hạnh phúc thay cho kẻ nào đã hoãn được 
giữ chết của minh và cuối cùng đếm được những năm cua đời mình 


trên bàn tay phải". Giải thích câu này như thể nào ? 


VnMath.Com 


MỘT NHÀ TOÁN HỌC GIÁ ĐIÊN 


Tèn tuổi nhà toán học Arập Alhazen (thế kỉ thứ 10) gắn liền với 
bàn toán Alhazen như sau : 

"Từ hai điểm cho trước trong mặt phẳng của một hình tròn cho 
trước, vẽ hai đường thẳng cắt nhau trên đường tròn, sao cho chúng tạo 
thành hai góc bằng nhau với đường tròn tại điểm đó". 


Bài toán này dẫn đến việc giải phương trình bậc bốn và đã được 
giải bằng "phương pháp HiLạp" là tìm giao điểm giữa một hypebol và 
một đường tròn. 


Ông cũng là tác giả cuốn Quang học, một luận văn có ảnh hưởng 
lớn ở châu Âu. 


Người ta còn lưu truyền câu chuyện "giả điên" của Alhazen 


Câu chuyện như sau : Có một hôm, vì hứng chí, ông "nói phét 
như thật" rằng ông có thể thiết kế một cái máy có thể điều chỉnh mực 
nước sông Ñil, tránh cho đân gian khỏi nạn lụt hàng năm, gây nhiều 
đau khổ. Giáo chủ Hakim ở Cairo nghe được, mời ông về nhằm thực 
hiện công trình vĩ đại đó để cứu dân độ thế. Biết là không thể làm được 
và sợ bị trừng phạt, ông giả điền cho đến ngày Giáo chủ qua đời vào 
năm 1021 


(Vào thời đó người điên được bảo vệ và săn sóc rất kĩ). 
"Thật là thân làm tội đời ! 


Không biết trong thời gian giả điền, ông có sáng tạo toán học 
không, nếu có thì cũng phải dấu kết quả đi, vì chân lí toán học khó 
có thể làm bởi người điên ! 


VnMath.Com 
NGUỒN GỐC TỪ ALGEBRA (DẠI SỐ) 


Ngày nay ai đã học qua toán học sơ cấp, biết võ vẽ đôi tiếng nước 
ngoài, đều hiểu "algebra" (tiếng Anh) hoặc "algbbre" (tiếng Pháp) chỉ 
một môn học gọi là "đại số". 


Từ "algebra' là một phần của một tên sách dài "Hisâb aliabr 
w°aÌ-muqâbalah" của al-Khowârizmi (thế kỉ thứ 9) Ông là nhà toán học 
Arập, tác giả của một cuốn sách về đại số quan trọng, có ảnh hưởng 
đến châu Âu, khi được dịch sang tiếng Latinh. Dịch nghĩa đen từng từ, 
tên sách là "Khoa học về sự thống nhất và đối lập". Khi dịch sang tiếng 
Latinh,aljabr, hay algebra đồng nghĩa với "khoa học về các phương 
trình" 


Từ aljabr nếu không có dính đáng gì đến khoa học thì lại có một 
nghĩa khác hẳn, không ngờ tới. Một algebrista là một người thợ nắn 
xương, và cũng có nghĩa là người thợ cắt tóc, vì thời Trung cổ, người 
thợ cắt tóc thường kiêm luôn nghề nắn xương, trích máu. 


Tên "Khowârizmi" về sau, khi dịch sang tiếng Latinh biến thành 
Algoritmi, và có nghĩa là thuật toán. (*“Khowârizmi nói rằng...", được 
dịch là "Algoritmi nói rằng...", cũng có nghĩa là "thuật toán nói rằng...") 


Gốc các từ trong lượng giác như tang, cotang, sec, cosec cũng dễ 
hiểu. Tangent là tiếp tuyến, secant là cát tuyến. “Tiếp đầu từ "co" là do 
từ complement, có nghĩa là phần bù. 


Riêng từ sin có nguồn gốc khá lạ lùng. Đầu tiên Aryabhata (thế 
kỉ thứ 5) gợi là jya (dây),Người Arập phát âm là jiba, và rồi theo thói 
quen Arập, nguyên âm được bỏ đi, jiba được viết là jb. Trải qua thời 
-gian jb được biến đổi thành jaib (gồm các chứ cái như của jiba), có 
nghĩa là "cái vịnh nhỏ". 


VnMath.Com 


Cuối cùng Gherardo (khoảng 1150) khi dịch từ tiếng Arập sang 
tiếng La tỉnh đã dùng từ sinus tương đương với jaib. 


"Từ sin xuất hiện từ đó. 


Rõ ràng mỗi từ có một lí lịch của nó. Nhiều trường hợp lục lại lí 
lịch là một điều rất khó khăn, có khi không làm được. 


MỐI TÌNH DUYÊN NỢ TOÁN - THƠ 


Có một nhận xét lí thú là các bài toán c6 thường được trình bày 
dưới hình thức một bài văn tâ cảnh, tả chân dung, với nhiều hình 
tượng phong phú, hấp dẫn, cách viết sinh động. 


Người ta có cảm giác như người ra đề toán làm văn, làm thơ là 
chính, còn nội dung toán chỉ là cái cớ, thêm vào cho vui. 


Điều đó cũng dễ hiểu, vì thời xưa, không có nhà toán học thuần 
túy, mà chỉ có nhà "bác học", nhà "thông thái", vừa làm thơ, vừa đoán 
tướng số, vừa làm cố vấn cho vua, có khi vừa làm tướng, vừa là nhà 
chiêm tỉnh ... 


'TTa hãy đọc một đoạn văn - toán sau đây của nhà "toán học" 
Mahàvira (khoảng 850) soạn ra : 

*Đây là ngoại vi của một khu rừng mát mẻ và đây ánh sáng, với 
biết bao cây cối cành nặng tríu hoa và trái. Nào là cây gioi, cày chanh, 
chuối lá, cây cau, cây mít, cây chà là, cây hintala, cây thốt nốt, cây 
punnàga, cây xoài thơm ... Đó là một vùng lắm phương, nhiêu hướng, 
đầy tiếng chim kêu, gà gáy. bền cạnh dòng suối có hoa sen và những 


chú ong vo ve... 


Một đoàn lữ khách mệt mỏi, vào ngoại ví khu rừng đó để thưởng 
thức. Họ hái được 63 đống chuối lá bằng nhau và còn thêm 7 trái nữa. 
Đem chia đều cho 23 người thì vừa đủ không dư trái nào. Xin cho biết 
số lượng ít nhất của đống chuối Ìá." 


Nội dung toán học của đoạn văn - toán trên có thể tóm tắt như sau : 
Tìm nghiệm nguyên dương nhỏ nhất của phương trình 


63x + 7 = 23y. 


lv 


VnMath.Com 


HINDU NGÀY XƯA QUA VÀI BÀI TOÁN CỔ 
Sau đây là một số bài toán cổ mà qua đó ta hình dung được phần 
nào xã hội Hinđu ngày xưa. 
1, Một thương gia phải đóng thuế bằng một thứ hàng hóa tại ba 
địa điểm khác nhau. Ở địa điểm thứ nhất hết : số hàng, thứ hai hết L 
4 


số còn lại, thứ ba hết số còn lại. Tổng số thuế đã đóng là 24. Vậy số 


hàng lúc đầu có bao nhiều ? 
(Bài toán này nằm trong bản thảo khai quật 
được ở Tây Bắc Ấn độ năm 1881). 


2. Có một sọt xoài thơm. Nhà vua lấy : hoàng hậu Mự 2 số còn 
lạ, ba hoàng tử chính lấy, ., 2 SỐ còn lại kế tiếp, Còn lại 3 trái cuối 


cùng cho bé trai nhỏ nhất. Ô, ngài, một người sáng suốt khi giải các bài 
toán phức tạp vê phân số, xin cho biết số trái xoài trong sọt là bao 
nhiêu. 

(Niên dại bài toán khoảng năm 860) 

3. Trong một cuộc hành quân để chiếm voi của kẻ thù, ngày đầu 
tiên nhà vua đi được 2 yojana. Xin đại gia tỉnh thông tính toán cho biết 
nhà vua phải tăng vận tốc hàng ngày lên bao nhiêu để có thể đến nơi đô 
thị của kẻ thù cách xa 80 yojana trong một tuần. 

(Bài toán do Bhaskara soạn khoảng năm 1160) 

4. Trên mười bàn tay của thần Sambu có mười vật : Cái roi, 
chiếc ngà voi, con rắn, cái trống con, cái sọ người, cây đỉnh ba, cái 
khung giường, con dao găm, mũi tên, cái cung. 

Có bao nhiêu cách làm biến dạng vật này thành vật khác để thứ 
tự các vật trên mười tay là khác nhau ? 

(Bài toán do Bhaskara soạn) 


18 


VnMath.Com 


5. Arjuna bừng bừng tức giận. Chàng bắn cả một bao tên để giết 
cho được Carna. Một nửa số tên dùng để chặn các tên của kê thù. Bốn 
lần căn bậc hai của số tên dùng để giết con ngựa. 6 mũi tôn đùng để 
giết Salya (người đánh xe ngựa của Carna). 3 mũi tên dùng để phá hủy 
màn chắn, cờ hiệu và các cung. 1.múi tên dùng để giết Carna. 


Hồi Arjuna đã bắn đi bao nhiêu mũi tên 
tBài toán do Bhaskara soạn) 


TOÁN HỌC VÀ CÂU CHUYỆN TÌNH 


Bhaskara là nhà toán học Ấn Độ thế kỉ thứ 12, tác giả cuốn sách 
toán có tèn "Vòng nguyệt quế của một hệ thống thiên văn", viết năm 
1150. 


VnMath.Com 


Ông cũng là tác giả cuốn sách toán có tên Lilàvati (Cái đẹp) 
nghiên cứu về số học. Nhiều kiến thức về số học Hinđu truyền lại đến 
ngày nay đêu bắt nguồn từ Lilàvati. 


Sự tích tên sách Lilàvati cũng mang màu sắc lãng mạn, như một, 
bài thơ tình. 


Lilavati là tên người con gái duy nhất của Bhaskara. Nàng đẹp 
(tất nhiên ! Vì có đẹp mới thành chuyện), giỏi văn thơ, âm nhạc, thông 
minh, tài giỏi ... Tóm lại, nàng là kết tỉnh của "sác nước, hương trời". 


Ngày giờ lễ vu quy của nàng đã được Thần linh báo trước. Nếu 
sai giờ giấc đó, thi một tai họa ghè gớm sẽ ập lèn đầu nàng. 


'Tất nhiên vào thời điểm quyết định đó, nàng phải ngồi canh từng 
giọt nước tí tách nhỏ xuống từ một đồng hồ nước hình chén. 


Mực nước trong chén nhích xuống dần, rất chậm. Thời gian như 
ngừng trôi. 


Nhưng .. như một số phận được an bài, thời điểm quan trọng 
nhất trong đời đã trôi qua lúc nào mà nàng không hay. 


Nguyên nhân thật là dễ hiểu, nhưng khó tưởng tượng được : Gần 
giờ "G" đó, hoặc vì nàng mê đi, hoặc vì gió vô tình thổi tung vài sợi tóc, 
hoặc vì một lí do nào đó mà "Trời mới hiểu" được, viên ngọc cài trên 
chiếc khăn đội đầu rơi vào chén nước, bít lỗ nước thoát ra. Mực nước cứ 
đứng tại chỗ mà nàng vẫn có cảm giác như đang nhích dần xuống, đến 
khi phát hiện được thì đã quá chậm ! Nàng chỉ còn biết khóc than cho 
số phận của mình. 

Để an ủi người con gái yêu quý bất hạnh, Bhaskara đã lấy tên 
nàng đặt cho tác phẩm toán học của mình. (Khi đọc chuyện này, tác 
giả liên tưởng đến chuyện Trương Chỉ". Cũng chén nước, cũng một mối 
tình bí thảm...) 


30 


VnMath.Com 


Nhân tiện đây, cũng xin nói thêm : Phép chứng minh định lí 
Pitago bằng các tam giác vuông đồng dạng trình bày trong SGK lớp 8 
hiện nay (vẽ đường cao lên cạnh huyền), là do Bhaskara viết lần đầu 
tiên trong sách của mình. John Wallis (1616 - 1703) nhà toán học Anh 
đã phát hiện ra điều đó, khi nghiên cứu sách toán của Bhaskara. Cách 
trình bày của Bhaskara là vẽ hình và đề "thấy chưa". 


TẠI SAO z. #. £? 


Eratosthènes, nhà toán học Hi Lạp được nhắc đến khi dùng 
"sàng Eratosthènes" để nhặt ra các số nguyên tố Ông người gốc 
Cyrene, chỉ kém Archimedes vài tuổi. Năm 40 tuổi được nhà Vua mời 
về Alexandria làm gia sư cho con trai, và giữ chức trưởng thư viện ở 


21 


VnMath.Com 


Trường Đại học Alexandria. Nghe nói lúc vê già ông bị mù, và tự 
nguyện nhịn đói đến chết. 

Ông là một thiên tài hiếm có. Là nhà toán học, thiên văn học, địa 
lí, sử gia, nhà thơ, triết gia. Và ... là một lực sĩ biệt danh Pentathlus, 
nghĩa là nhà vô địch về năm môn điên kinh. 

Ông còn được mọi người gọi là Bêta (). Tại sao ổ ? Có nhiều giải 
thích khác nhau : 


Ông là người giỏi thứ hai sau Platon (xem như người thứ nhất œ) 


Lãnh vực nào ông cúng giỏi, nhưng "giỏi thứ hai thôi". Các cách 
giải thích trên không làm một số người hài lòng, khi so sánh ông với 
Apellonius, được gọi là Epsilon (thứ năm) 

Nhà sử học Jamos Gen lập luận rằng : Bêta (2) và Epsilon (5) là 
tên số phòng của các ông hàng ngày làm việc. Thay vì gọi tên người ta 
gọi số phòng, 

Sự việc càng rác rối hơn khi người ta biết rằng Apollonius 
nghiên cứu Mặt Trăng, mà Mặt Trăng thì được kí hiệu là Epsilon. 

Cũng nên nhắc lại rằng Erastosthènes, khoảng 230 năm trước 
Công nguyên, đã đo chu vi Trái Đất bằng que và đây và ... bóng nắng. 


TÍNH CHU VI TRÁI ĐẤT BẰNG QUE VÀ DÂY 


Ngày nay, với những vệ tính thám hiểm không gian, việc quan 
sát đo đạc Trái Đất, Mặt Trăng, các thiên thể khác, là một việc làm 
trong tầm tay của Con người. 


2 


VnMath.Com 


Mức độ chính xác đến mức kì dị : Vệ tỉnh có thể gửi về Trái Đất 
những bức hình chụp các vết do xích xe tăng để lại trên đường chuyển 
quân ... 

Sự kiện trên càng làm nổi bật tính "vĩ đại" của người xưa khi đo 
'Trái Đất bàng những công cụ "siêu thô sơ", đó là que và dây ! 

Đrastosthènes (Khoảng 230 năm trước Công nguyên) dã tiến 
hành việc tính chu vi Trái Đất như sau : 

Ông quan sát thấy rằng giữa trưa ngày hạ chí, ở tại Cyrene thì 
một cái gậy dựng đứng sẽ không có bóng. Tại thời điểm đó, thì ở 
Alexandria tia nắng nghiêng đi 1/50 của vòng toàn phần so với vòng 
Kinh tuyến. Từ đó ông suy ra rằng khoảng cách giữa hai thành phố là 
5000 stade và do đó, chu vi Trái Đất là 250.000 stade. 

(Sau này người ta thấy rằng 1 Stade ~ 559 foot). 

Và sau đó Ông cho độ dài đường kính Trái Đất... 

- Ngày nay khi nhìn lại cố gắng của người xưa trong việc tìm hiểu 
thiên nhiên, vũ trụ, với những công cụ "que và đây" ta càng thấm thía 
cau "Chúng ta lớn, vì chúng ta đứng trên vai những người khổng lồ." 


GẦN NHƯ CHẮC CHẮN CÓ NGƯỜI TRÊN SAO HÓA ? 


Đối thoại sau đây có dính líu một chút đến kiến thức xác suất. 
Nhưng không sao, bạn có thể bỏ qua các phép tính, để thấy tính 
“nghịch lí, tính "hài hước" của vấn đề, khi áp dụng một cách máy móc 
toán học vào một lĩnh vực mơ hồ, "siêu toán". 

Sau đây là cuộc đối thoại giữa "TÚ XE” (tout sais) và "BẢY LẮC" 

7X : Này B.L, theo ý anh, "xác suất có sự sống trên sao hỏa", 
dưới dạng này hay dạng khác, là bao nhiêu ? 


VnMath:Com 


BL : Hừm ... Để mình nghĩ xem. Vì mình không có một thông 
tin nào về việc này, mình phải cho là "cũng có thể có, mà cũng có thể 
không", "khả năng có' và "khả năng không" là bằng nhau. Vậy thì, theo 
mình, tốt nhất là câu trả lời : 


Xác suất có sự sống trên sao hỏa là \ 


T.X : Tốt lắm ! Bây giờ ta xét vấn đề dưới một khía cạnh khác. 
Anh cho rằng "xác suất không có ngựa trên Sao Hỏa" là bao nhiêu ? 
B.L : Theo sự thận trọng đã nói ở tiên, mình cho rằng xác suất 
đó là Ì không hơn không kém 
2 


T-.X : Và "xác suất không có bò cái trên Sao Hỏa" 
B.L : Cũng bằng : 


7.X : Xác suất không có chó trên Sao Hỏa 

B.L : Tất nhiên cũng bàng 2 

(Họ cứ như thế mà nói chuyện với nhau. TX đưa ra 17 giống vật 
khác nữa...) 


7.X : Tốt lắm ! Vậy thì "xác suất không có đồng thời ngựa, bò 
cái, chó .. và 17 giống khác nữa" theo công thức đã học là tích 


20 
1xx... : với 20 thừa số, tức (2) = ——1—_, anh có công 
2.3. 2 2 1048576 
nhận như vậy không ? 


B.L (bắt đầu thấy hoang mang) : Vâng, tôi thấy như vậy cũng 
đúng, không có gì đáng nghỉ ngờ. 


24 


VnMath.Com 


T.X : Cám ơn. Vậy thì nếu "xác suất không có giống nào trong 


se, S h; 
các giống vật ấy là ————— 
mg * 1048576 


giống vật ấy" là bao nhiêu. 


" thì "xác suất có ít nhất một trong các 


B.L : Theo còng thức thì đó là hiệu 1 — 


~ 0,999999 
1048576 


T.X : Vậy thì, thưa ông Bảy Lắc, chúng ta đã có hai kết luận về 
"xác suất có sự sống trên Sao Hỏa" đó là 0,ỗ và một số gần bằng 
0,999999. Một trong hai kết luận đó chắc chắn là sai. Có phải nguyền 
nhân của tình trạng này là do "sự suy luận dựa trên cái không biết" mà 
ra ? 


Thật tội nghiệp cho Bảy Lắc ! Tú Xe đã dẫn ông ta vào "mê hồn 


« 


Bây giờ ta thử bình tĩnh lí giải vấn đề trèn xem có cái gì bên 
trong chưa ổn. 


Chú ý là lập luận trèn đã dựa vào hai giả thiết. 


VnMath.Com 


Trong cả hai kết luận, ta đã giả thiết rằng ta không biết gì hết về 
biến cố "có hay không có sự sống trên Sao Hỏa". Trong kết luận thứ hai 
ta đã giả thiết rằng "sự tồn tại của các sự sống khác nhau" là các biến 
cố độc lập (iức biến cố này xảy ra hay không, không có liên quan gì đến 
biến cố khác). 


Do đó mà ta mới áp dụng định lí nhân xác suất của các biến cố 
độc lập. 


Rõ ràng hai giả thiết đã được đạt ra là hoàn toàn hợp pháp về 
mặt lôgic hình thức, nhưng không gian của chúng ta là một không gian 
giả định, chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. 


Khi đặt hai giả thiết đó vào không gian thực mà chúng ta đang 
sống, ta thấy sự khập khiễng không dung hòa được. 


Chúng ta "biết" vài điều gì đấy về Sao Hỏa và "biết" vài điều gì 
đấy về quan hệ của các dạng của sự sống trên Sao Hỏa. Hai điều đó đủ 
để làm cho lí luận của Tú Xe trở nên "bất hợp pháp", nói cách khác, đã 
vô hiệu hóa lí luận của Tu Xe. 


CÁC NGHỊCH LÍ NỔI TIẾNG CỦA ZÉNON 


Khoảng thế kỉ thứ 5 trước Công nguyên, Zénon, nhà triết học, 
nhà toán học Hy Lạp cổ đã đưa ra những nghịch lí nổi tiếng mà 25 thế 
kỉ qua, người ta vẫn còn thảo luận về tính chất triết học sâu xa của 
chúng. 

Nghịch lí thứ nhất : Zénon "chứng minh" rằng "Sự chuyển 
động là không thể thực biện được". 

Ông lập luận như sau : 


26 


VnMath.Com 


"Muốn đi từ P đến Q phải qua trung điểm của PQ. Muốn đi đến 
trung điểm của PQ phải đi qua trung điểm của phân còn lại v.v... Quá 
trình "qua trung điểm phần còn lại" không bao giờ chấm dứt, vì phần 
còn lại bao giờ cũng tôn tại. Vậy không thế nào có chuyển động được để 
đi từ P đến Q". 

Một cách trực quan hơn, với lí luận đó, mũi tên P không bao giờ 
bắn đúng được đích Q, vì bao giờ cũng còn đoạn đường chưa qua. 


Nghịch lí thứ bai : Lực sĩ Achille không bao giờ đuổi kịp con 
rùa đi trước ông ta vì khi Achille đến chỗ con rùa, thì nó đã đi được 
một đoạn. Achille đuổi được đoạn đó thì rùa đã đi được một đoạn mới. 
Cứ như thế Achille bao giờ cũng còn "đoạn mới" để đuổi theo. Vậy 
Aehille không bao giờ đuổi kịp rùa. : 


Hai nghịch lí của Zénon có liên quan đến tính liên tục và câu hỏi: 
“Tổng vô hạn các đại lượng hứu hạn là vô hạn hay hữu hạn ?" 


2 


VnMath.Com 


Vấn đề vô hạn là vấn đề làm bao nhiều nhà toán học, từ bao 
nhiêu thế kỉ quan tâm giải quyết. 


Ở đây ta không đi sâu vấn đề này, nhưng ta bác bỏ nghịch lí "con 
rùa với Achille" bhng một phép tính không mấy khó khăn : Giả sử 
Achille cách rùa 100m, vận tốc Achille là 10 m/s và vàn tốc rùa là ]m/s 

"Thời gian Achille đuổi kịp rùa là tổng vô hạn : 

1 


10+1+-L+-L+_—L_+... 
10 100 1000 


'Tổng cấp số nhân lùi vô hạn này là§ = 11 h giây. 


Vậy Achille đuổi kịp rùa là hiển nhiên ! 


NHỮNG NGHỊCH LÍ SUY RA TỪ TIÊN ĐỀ CHỌN 


Có vô số cái túi đựng kẹo (vô hạn túi) - Mỗi túi đựng vô số kẹo 
(vô hạn kẹo). Một em bé đem theo một cái túi rỗng, lấy trong mỗi túi 
kẹo một chiếc kẹo và lấy đúng một chiếc mà thôi, bỏ vào túi của mình. 
Cuối cùng cái túi rỗng của em bé đã có kẹo và có vô số kẹo (vô hạn). 
Nói cách khác từ trong vô số túi kẹo, nếu từ mỗi túi em bé chỉ chọn 
một chiếc thôi, thì em bé cũng có vô số kẹo. Đó là nội đung của một. 
tiền đề toán học rất quan trọng có tên là tiền đề chọn. 

“Từ tiên đề này người La suy ra lắm điều kì dị, như những nhà ảo 
thuật vậy : Từ một quả cầu, nếu chia thành bốn phân bằng nhau, thì có 
thể tạo thành hai quả cầu, mà mỗi quả cầu lại lớn bằng quả câu đầu 
tiên. Tất nhiền từ hai quả cầu mới lại có thể tạo thành bốn quả cầu, 


v.v... 


28 


VnMath.Com 


Rõ ràng lập luận đó hoàn toàn có tỉnh chất lí thuyết. Nếu không 
thì chỉ cần có một kilôgam gạo cúng có thể nuôi cả nhân loại ! 


Nghịch lí trên là do tiên đê chọn mà sinh ra. Tiên đề chọn làm 
cho nhiều nhà toán học lúng túng, vì nó sinh ra nhiều điều kì dị. 


Để tránh việc lạm dụng tiên đề này các nhà toán học quy ước với 
nhau : Ai dùng thì cứ dùng, nhưng khi dùng thì xin báo cho mọi người 
biết "A lô ! Tôi có dùng tiên đề chọn đây, xin mọi người chú ý !" 

Chẳng khác nào ai nghiện thuốc lá thì xin báo cho nhân viên 
đường sắt biết, đế được xếp vào toa dành cho người nghiện. Trong toa 
đó mọi người tha hồ hút với nhau ... 


29 


VnMath.Com 


NGHỊCH LÍ GIÔN VALIXƠ 


Giôn Valizơ là nhà toán học Anh thế kỉ 17. Ông là nhà toán học 
Anh đâu tiên nghiên cứu "giải tích các đại lượng vô cùng bé", Ông cũng 
là người đâu tiên định lượng tích phân xác định, xem như đó là giới hạn 
tỉ số của dãy số, độc lập với khái niệm diện tích. 


Valixơ đưa ra "biểu thức Valixơ" 


4 _ 13355.77. 
1 2446.688. 

Ông là người sử dụng đầu tiên dấu œ để chỉ vô cực, và cũng là 
người nêu ra (nhưng chưa chứng minh chặt chẽ) mệnh đề tương đương 
với tiền đề õ của hệ tiên đề Ởclit : Có hai tam giác đông dạng (mà 
không bằng nhau). 


Ông có nêu ra một nghịch lí sau đây : 


“Từ bất đẳng thức -.Ì_ < -Ì cho số tự nhiên n 
n+l n 


La 


suyra.. 1< 1< 1< 1< _L <_Ì nghĩa là guy ra @ < —!" 
2 


8 2 1 0 -1lI ~ 
Nghịch lí này có tên là "nghịch lí "Valixơ* 


Mọi người có học toán đều biết rằng Ì không biểu thị cho số nào 
0 


hết. 
Công trình của Valixơ có ảnh hưởng đến nhà bác học Niutơn. 


3) 


VnMath.Com 


CÁI VÒNG LUẦN QUẦN 


Năm 1919 trong cuốn "Nhập môn về Triết học của toán học" 
Bertrand Russel đã phát biểu một câu đại ý : 


"Toán học và lôgic học, về mặt lịch sử là hai ngành khác nhau, 
Nhưng trong quá trình phát triển, chúng sát lại gần nhau : lôgic học đã 
“toán hóa" hơn, và toán học đã "lðgic hóa" hơn. Ngày nay khó mà vạch 
ra một đường ranh dứt khoát phân chia toán học và lôgic học. Trên 
thực tế ngày nay chúng gân như là một. Bằng chứng về sự đồng nhất 
của chúng thể hiện trong những chỉ tiết : xuất phát từ các tiên đề và 
các phương pháp suy luận, ta đã đứng trên mảnh đất của lôgic, nhưng 
khi đi đến những kết quả bàng phương pháp suy diễn ta đã đứng trên 
mảnh đất của toán". 

Quan hệ máu thịt giữa lôgic và toán thể hiện ra ở chỗ các mâu 
thuần về lôgic cũng làm cho toán học lúng túng, nếu không muốn nói 
là rúng động đến mức khủng hoâng. 

Ở đây ta không đi sâu vào cách giải quyết các mâu thuẫn đó, ta 
chỉ nêu ra một số nghịch lí thể hiện các mâu thuẫn đó. 


Nghịch lí thứ nhất có le được đưa ra vào thế ki thứ 6 trước Công 
nguyên, khi Epiménide, nhà thơ và nhà tiên trỉ nổi tiếng của xứ Crète 
phát biểu : 


"Tất cả dân xứ Crète đều là kẻ nói dối". Để bộc lộ rõ tính chất 
nghịch lí của câu phát biểu ta viết câu đó như sau : "Tất cả những lời 
phát biều do đân xứ Crète nói ra, đều là sai". 


Mới nghe thì tưởng rằng câu đó chẳng có một chút gì xa lạ. Tựa 
như câu "Tất cả các ngôi sao đều lặn hết", "Tất cả các cuốn sách xuất. 


31 


VnMath.Com 


bản năm nay đều chẳng hay", "Tất cả những người dân trong làng này 
đều làm nghề đánh cá". 


Nhưng sự phức tạp xuất phát từ chỗ Epiménide, tác giả câu nói, 
chính là một người dân xứ Crète. Vì ông ta là dân xứ Crète nên lời phát 
biểu của ông ta sai, vậy lời phát biểu đó phải hiểu là "tất cả nhứng lời 
phát biểu do dân xứ Crète nói ra đều đúng". Nhưng nếu như thế thì lời 
phát biểu của ông ta đúng, (vì ông là dân xứ Crête), nghĩa là tất cả lời 
phát biểu của dân xứ Crôte đều sai, v.v... Ta rơi vào vòng luẩn quẩn, tự 
mình lại phản bác lời khẳng định của mình 


Đề rõ hơn tính nghịch lí của câu trên, ta sắp xếp lại lập luận : 
(1) Tất cả những lời phát biểu do dân xứ Crête nói ra đều là sai 
(2) Lời phát biểu (1) do một người dân xứ Crête nói ra 

(3) Vậy lời phát biểu (1) là sai. 


(4) Vậy tất cả những lời phát biểu do dân xứ Crête nói ra là 
không sai. : 


Như vậy (1) và (4) không thể cùng là đúng cả, trong khi chính 
(4) được suy ra từ (1). Vậy phát biểu (1) tự nó màu thuẫn. 


Nghịch lí thử hai do nhà ngụy biện Protagoras đưa ra vào thế kỉ 
thứ 5 trước Công nguyên. Tục truyền rằng Protagoras đã thỏa thuận 
với một. người học trò của ông ta rằng người đó sẽ thưởng công dạy học 
của ông, nếu người đó thắng trong vụ kiện đầu tiên ở tòa án. Sau thời 
gian dạy học, Protagoras chờ mãi không thấy người học trò thưởng 
công như đã hứa. Protagoras kiện người học trò ở tòa án. Ông nói với 
anh ta : 


*Nếu ta thắng kiện, anh phải trả tiền cho ta theo quyết định của 
tòa án. Nếu anh thắng kiện, anh cũng phải trà tiền cho ta theo sự thỏa 


32 


“ VnMath.Com 


thuận giữa hai bèn, Nghĩa là đồng nào ta cũng nhận được tiên". Người 
học trò cũng không vừa, trả lời : 


"Nếu tôi thắng, thì theo quyết định của tòa, tôi không phải trả 
tiên cho ông. Nếu ông thắng, tức tôi thua kiện, thì theo sự thỏa thuận 
giửa hai bên, tôi cũng không phải trả tiền cho ông. Đằng nào thì tôi 
cũng không phải trả tiền". 


Vậy thì ai nói oó lí ? 


Nghịch lí thứ ba. Không 
biết xuất phát từ đâu, nội dung 
như sau: Một người thợ cạo nói 
rằng anh ta không cạo râu cho 
người nào tự cạo râu, mà chỉ cạo 
râu cho người nào không tự cạo 
râu. 


Vạy đối với bản thân anh 
ta, anh ta có cạo râu không ? 


Các bạn sẽ thấy rằng, anh 
ta tự cạo râu, hoàc không tự cạo 
râu, đều mâu thuẫn với lời phát 
biểu của mình. 

Qua các ví dụ trên ta rút ra nhận xét gì ? Bản chất cua sự mâu 
thuẫn trong các mệnh để là gì ? 


Trước hết ta có nhận xét rằng tất cả các nghịch lí đều có một 
tính chất chung : chúng nói về "tất cả" những phần tử của một số tập 
hợp nào đó, mà bản thân các lời phát biểu, hoặc là các đối tượng mà 
chúng nói đến, cũng là các phần tử của những tập hợp ấy. 


VnMath.Com 


Tính chất chung ấy được bọc lộ một cách rõ ràng hay kín đáo, 
tùy trường hợp. 


"Ta trở lại các ví dụ đã nêu trên kia. 


"Tất cả những lời phát biểu do dân xứ Crète nói ra, đều sai", 
Nhưng vì lời phát biểu đó do một người dân xứ Crète nói ra, nên nó là 
một phần tử của tập hợp các lời phát biểu của dân xứ Crète. 


'Tính chất chung ở đây là rõ ràng. 


Trong "nghịch lí Protagoras”, ta nói đến tập hợp tất ca những vụ 
kiện mà người học trò tham gia ở tòa án, trong đó có vụ kiện mà anh ta 
là một người bị kiện. 


Trong "nghịch lí cạo râu", ta nói đến tập hợp những người tự cạo 
rầu, hoạc không tự cạo râu. Bản thân người thợ cạo cũng nằm trong 
tập hợp đó. 


tất khó mà tránh cái vòng lấn quẩn. Khi nói đến "tất cả" những 
phần tử của một tập hợp nào đó, mà bản thân lời phát biểu, hay các đối 
tượng mà lời phát biểu đề cập đến, lại là phần tử của tập hợp đó. 


Từ năm 1906 Bertrand Russel đã tìm cách tránh các mâu thuẫn 
sinh ra khi nói đến "tất cÂ" những phần tử của một tập hợp bằng cách 
cho rằng : những thực thể lôgic, lời phát biểu, quy tắc, đối tượng v.v... 
không phải cùng một loại (type), cùng một bậc thang đối tượng. 

Một phát biểu nào đó, nói đến các đối tượng nào đó, thì các đối 
tượng đó là một loại, còn bản thân lời phát biểu là một loại khác. 

Ví dụ : "Tất cả những lời phát biểu của dân xứ Crète là sai". 
Những "lời phát biểu" ở đây là những lời phát biểu về các đối tượng. 
Còn bản thân "lời phát biếu" không phải là lời phát biểu vê các đối 
tượng, mà là 'lời phát biểu về lời phát biểu nói về các đối tượng". Đó là 


34 


VnMath.Com 


lời phát biểu thuộc một kiểu khác, không thể áp dụng vào tự bản thân 
nó. 


Ta dừng ở đây, vì đã đi hơi xa vào một lĩnh vực trừu tượng, ngoài 
yêu cầu khiêm tốn của cuốn sách này... 


NGHỊCH LÍ CỦA GALILÊ 


Nghịch lí sau đây xuất hiện từ gần 300 năm trước trong cuốn 
"Đối thoại về hai khoa học mới”, do Galil2 viết. 

Nghịch lí này nói lên sự lúng túng mà các nhà khoa học thời đó 
vấp phải khi thử sử dụng khái niệm vô hạn trong hình học. 


'Tèn của nghịch lí là "Một điểm bằng đường tròn". 
Lấy hình vuóng 
ABCD. Kê đường chéo BD. 


Lấy B làm tâm, vẽ đường 
tròn bán kính bằng BC, có 


P đường tròn CFA. 


Kê HE song song với 
BC, cát Ì đường tròn ở E, 
4 


và đường chéo BD ở G. Lấy 
H Bìm tâm vẽ các đường 
tròn bán kính lần lượt là 
HG, HF và HE. 


35 


VnMath.Com 


Ta chứng minh được diện tích hình tròn tâm H, bán kính HGŒ 
bằng diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (H; HE) và 
(H; HF). Thật vậy từ HBÊ = BF? ~ HF? và HB = HG, BE = BC = 
HEtacóHG? = HE? ~ HF”. Do đóxzHG? = xHE - xHF? 

Đó là điều ta phải chứng minh. 

Bây giờ ta tưởng tượng H tiến tới B và trùng với B. 


Lúc đó hình tròn thu lại thành một điểm, hình vành khăn thành 
đường tròn tầm B, bán kính BC. 


Vi diện tích hình tròn luôn bằng diện tích hình vành khăn dù H 
ö vị trí nào trên AB nên ta suy ra "một điểm bằng một đường tròn" ' 


Điều nghịch lí trên được giải một cách không khó khăn nếu ta nhớ 
lại rằng diện tích của điểm, của đường tròn đều bằng zéro (bằng 0). 


Sự "nhập nhằng" ở đây là ở chỗ hiểu khái niệm "bằng" một cách 
lẫn lộn, nói cách khác đánh tráo khái niệm "bằng về hình dạng" và 
"bằng về điện tích". 


NGIIHICH LÍ GALILÊ - BẰNH XE ARISTOTE. 
Gialilê đưa ra nghịch lí sau đây năm 1638 trong cuốn Discorsi. 


Sự thực, nghịch lí này đã được Aristote mô tả, do đồ đôi khi còn 
gọi là "bánh xe Aristote”. 


Nghịch lí như sau (xem hình về) 


36 


VnMath.Com 


Bánh xe lớn quay một vòng bằng chu vi, từ A đến B., thì bánh xe 
nhỏ (đồng tâm) cũng quay một vòng bằng chu vi từ C đến D. Vì AB = 
"CD nên suy ra chu vi đường tròn lớn bằng chu ví đường tròn nhô ! 


Ai cũng thấy là vô li. Nhưng giải thích tại sao vò lí thì không 
phải ai cũng thấy ngny 


Để các bạn suy nghĩ giải trí ! 
BÀI TOÁN HÌNH LỚP 7 ĐÃ CÓ CÁCH ĐÂY 2000 NĂM 
“Trong "Bài tập hình 


Lễ 
7" có bài toán mà nội dung 2/27” 
hình học là : Trên cùng 


một nửa mặt phẳng định NN 
bởi đường thắng A, lấy hai 1 
ˆ \ AM 
điềm A, B, cố định. ‹ 
4 


Tìm điểm M thuộc 

A sao cho AM + MB nhỏ 
nhất. 

31 


VnMath.Com 


Bài toán này thường hay cho dưới dạng : Tìm một điểm M trên 
bờ sông để xây cảng, sao cho tổng độ dài MA + MB từ M đến hai nhà 
máy A, B là nhỏ nhất ...v.v. 


Bằng hình học sơ cấp đơn giản, ta chứng minh được M là giao 
điểm của A'B với A trong đó A' là điểm đối xứng với A qua A. 

Bạn có biết không, kết luận này do Hêerông Alexandri tìm ra từ 
hơn 2009 năm trước. . 


Chú ý là nếu A là mặt gương thì tía sáng AM được phản xạ thành 
tỉa MB. 


Trong trường hợp nào tia sáng cũng "ráng" đi theo đường ngắn 
nhất. 


NHẠC SĨ MÔDA VÀ CON SỐ 18 


Giáo sư tiến sĩ Aivor Grettèn Ginnes, nhà nghiên cứu lịch sử toán 
học và lôgic của Trường Đại học tổng hợp Êxêch đã có một phát hiện bất 
ngờ thứ vị về môi liên hệ giửa tác phẩm của Môda với con số 18. 


hi phân tích nhạc và lời tác phẩm "Ống sáo thần kì" của Môda 
ông thấy : 


+ Tập hợp xung quanh nhà thông thái Daractro là 18 môn đệ. 
+ Một số khúc ca của vở nhạc kịch bắt đầu bàng 18 nốt nhạc. 


+ 180 nhịp của phân ca ứng với 18 lần xuất hiện các nhân vật 
trèn sân khấu. 


+ Áp phích quảng cáo vở nhạc kịch này có 18 dòng. 


38 


VnMath.Com 


Nhà sử học Hêrôđot đã từng luận về con số 18 đối với người Ai 
Cập cổ đại. Theo ông, con số 18 không phải là một con số bình thường 
như mọi con số khác, mà là một con số đặc biệt, có thể nói là "thần bí" 
đối với nền văn hóa và tôn giáo Ai Cạp cổ đại. 


Khi Môda sáng tác nhạc, ông có chú y đến số L8 không, hay chỉ 
là một sự tình cờ ? 


Cần nhớ là người đời có thói quen thêu dệt những điểu bí ẩn 
xung quanh cuộc đời các danh nhân... 


TRẠNG QUỲNH DỨC QUỐC A DAM RIESE THỊ VŸ: 


Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam có truyện "Trạng 
Quỳnh thi vẽ" : Trạng Quỳnh chấm mười ngón tay vào nghiên mực, vẽ 
ngoần ngoèo lên giấy. Ba tiếng trống vừa dứt, Trạng Quỳnh đá vẽ được 
hàng mấy tá con vật (con giun), trong khi đối phương mới vẽ được mấy 
con hổ. Trạng Quỳnh thắng nhờ trí thông minh, tài tháo vát. 


Trong toán học cũng có một cuộc thi vẽ như vậy. Trạng Quỳnh ở 
đây là Adam Riese, nhà toán học Đức (khoảng 1489 _ 1559), tác giả 
của một cuốn số học nổi tiếng về tính thực dụng, công bố năm 1522. 
Cuốn sách này được ưa chuộng cho đến mức ngày nay ở Đức, cụm từ 
nach Adam 8iese (theo A. R) đồng nghĩa với "phép tính toán đúng”. 


Chu chuyện thi vẽ như sau : 


Adam Ries thí với một nhà thiết kế đổ án xem ai vẽ được nhiều 
góc vuông nhất trong một phút. Giờ thì bắt đầu, nhà thiết kế đem đồ 
nghề ra, gồm thước và compas, theo đúng bài học dựng hình cơ bản 
trong sách giáo khoa, cặm cụi vẽ góc vuông. 


+9 


VnMath.Com 


Adam Riese chỉ vẽ một đường tròn. và từ đó vẽ vô số các góc 
vuông nội tiếp trong nửa đường tròn. Số góc vuông ông vẽ nhiều hơn 
hẳn. Ông đã dễ dàng thắng cuộc nhờ áp dụng định lí về "góc nội tiếp 
trong nứa đường tròn", và trước hết, là nhờ nhanh trí... 


Các bạn thứ nghĩ xem, nếu thi vẽ tam giác đều, thì làm cách nào 
để thắng cuộc một cách chắc chắn ? 


TỪ CON RUỔI ĐẾN TỌA ĐỘ ĐÊCÁC 


Khi nói đến Định luật hấp dẫn của Niutơn người ta thường kể "câu 
chuyện quả táo rới" : Một buổi trưa hè, sau bữa cơm, Niutơn ra vườn, nhm 
nghỉ dưới gốc cây táo Bỗng ông thấy quả táo rơi... Hiện tượng bình thường 
đó không hiểu sao lại dánh thức trong ông một suy nghĩ đặc biệt về lực hút 
của Quả Đất. Và sau đó định luật hấp dẫn ra đời. 


Khi nói đến phương pháp tọa độ của Đêcác người ta cũng kế ra 
một câu chuyện dẫn đến sự gợi ý cho Đêcác phát minh quan trọng đồ : 


40 


VnMath.Com 


Một hôm Đêcác 
quan sát một con ruồi bò 
rên trần nhà. Ông có 
nhận xét rằng đường đi 
của con ruồi hoàn toàn có 
thê xác định được nếu biết. 
được mối liên hệ giửa các 
đoạn thẳng nối từ con ruồi 
đó đến giao tuyến giữa hai 


bức tường kể nhau với 
trần nhà. (Ngày nay ta 
hiểu là hoành độ và tung độ của một điểm trong hệ trục tọa độ vuông, 


góc). $ 


Nội dung câu chuyện rất tự nhiên và hữu lí, còn sự thật như thế 
nào thì không biết được. 


Cũng có tài liệu nói rằng Đêcác "thấy" được phương pháp tọa độ 
trong giấc mơ. Từ giấc mơ đẹp đề đó, phương pháp tọa độ ra đời... 


LÀM THƠ TIIEO LỐI TOÁN HỌC 


“Toán học nhiều khi can thiệp khá "thô bạo" vào thơ. Không phải 
do nhà toán học nào có đầu óc "học phiệt", mà chính do các nhà thơ "tự 
mình lấy toán buộc mình khó thêm”. 


Cấu trúc "lục bát", "song thất lục bát" của Việt Nam ta chẳng ăn 
thua gì với luật thơ Sestine ở Đức, xuất phát từ thời đại nghệ thuật 
Ba-rốc thế kỷ 17. do nhà thơ Đức Friedrích Ruckert đưa ra. 

` 


, 


4I 


VnMath.Com 


Sestine là bài thơ không vần gồm 6 đoạn, mỗi đoạn 6 câu, câu 
cuối có 6 từ. 


Nếu câu cuối của đoạn một gồm sáu từ đánh số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
thì đoạn hai câu cuối cũng phải dùng các từ ấy với cách sắp xếp là 6, 1, 
5,2,4, 8. 


Đoạn 3 thì câu cuối là 3, 6, 4, 1, 2, 5, v.v... Như vậy, 6 câu cuối 
của 6 đoạn thơ Sestine được lặp lại theo thứ tự các từ là 

1,9,3,4,5,6;6,1,5,2, 4,3; 

3,6,4,1,2,5;5,3,2, 6,1,4; 

4.5,1,3,6,2;2,4,6, 5,3,1. 


Bạn đọc thử tìm quy luật sắp xếp các từ câu cuối, từ đoạn một 
đến đoạn sáu. 


Nếu tiếp tục, rõ ràng câu cuối lại trở về như cũ. Như vậy Sestine 
không bao giờ có đoạn thứ 7. 

Bạn hãy tính thử xem nếu câu cuối của Sestine có 8 từ thì nó có 
mấy đoạn để câu cuối khỏi lập lại y nguyên ? (Đáp số : 4) 


Cân nói thêm là gốc xa xưa nhất của Sestine là hình thức thơ trữ 
tình ở Provence, và theo nhà toán học SEDLÁCÉK của Tiệp, chính nhà 
thơ của 8ec Jaroslav Urehlický đã đưa kiểu thơ Sestine vào đất nước 
Tiệp. 


42: 


VnMath.Com 
JOSÈPHE VÀ BÀI TOÁN CHƯA CÓ LỜI GIẢI 


Toán học và Lịch sử cổ đại hình như có một duyên nợ gì với 
nhau. Rất nhiều bài toán độc đáo gắn liên với giai thoại về một Hoàng 
đế, một vĩ nhân thời Cổ Hi-La, thời Cổ Trung Hoa, hoặc một câu 
chuyện - lí thú về sinh hoạt cung đình, hội hè; đình đám dân gian 
(Chuyện Hoàng đế IBN AL KUZ2 cân vàng, Hàn Tín điểm binh; Ba tên 
cướp của Tần Cửu Thiểu; Bàn cờ tướng của Ấn Độ; Bài toán về tuổi 
khắc trên mộ Điôphăng v.v...) 


Sau đây là một giai thoại toán học thời Cỗ Hi Lạp. Vespasien là 
Hoàng đế La Mã từ năm 69 đến 79 theo Công lịch. Ông ta có đức tính 
kiên nghị, nhưng cũng øó lối sinh hoạt "bình dân", thích bài hước một 
cách dân giã. Ông đặt nên móng cho một cấu trúc nhà nước đế quốc 
quy mô : lập viện dân biểu, xây dựng nền tài chính. Chính ông là người 
cho xây dựng nhà hát lộ thiền Colisée vĩ đại, chứa được 8 vạn khán giả. 
Ở đó các người tử vì đạo bị ném cho thứ dứ ăn. Ông ta đàn áp cuộc nổi 
dậy của người Gô-loa. Một hôm, thấy con trai là Titus ngạc nhiên về 
sắc thuế đánh cả vào nhà vệ sinh, ông đưa cho Titus ngửi một đồng 

- tiền mà nói rằng "Con ngửi xem, đồng tiền có mùi gì đầu '”. 


Thời ấy có Josèphe là nhà viết sử bị Vespasien truy nã. Tục 
truyền rằng năm 67 công lịch, Vespasien tìm được hang ẩn náu của 
đosèphe và 40 người Do Thái. Vespasien kêu gọi 41 người ra hàng nếu 
không sẽ tàn sát tất cả. Đa số muốn tự sát, quyết không đầu hàng. Chỉ 
cô hai người nói riêng với Josbphe là muốn đâu hàng để sống, vì hoàn 
cảnh rièng. Josèphe thông cảm với hai người đó và đặt ra một "quy tắc” 
như sau : 


Tất cả đứng thành vòng tròn. Người số 1 cầm dao đếm 1, rồi đưa 
sang người số 2. Người số 2 đếm 2, rồi đưa sang người số 3, để đếm số 


4 


VnMath.Com 


3. Ai đếm số 3 thì tự sát ngay. Người thứ 4 câm dao và bắt đâu lại đếm 
số 1, người thứ 5 đếm số 2, người thứ 6 đếm số 3 rồi tự sát v.v..., cứ thế 
mà tiếp tục từ vòng này qua vòng khác (người nào chết rồi hiển nhiên. 
là không đếm được nữa). Cuối cùng còn lại 2 người muốn sống. 


Hỏi Josèphe phải sắp xếp cho 2 người muốn sống ở vị trí nào ? 


Đây là bài toán không thể đgt thành phương trình được. Cách 
giải bài toán này cũng tương tự như cách lập bảng số nguyên tố bằng 
cách viết ra tất cả các số tự nhiên, rồi "nhặt ra" từng số nguyên tố lần 
lượt từ nhỏ đến lớn. 

Bạn hãy vẽ vòng tròn, đạt vào đó 41 mẫu giấy để tiến hành "phép 
thử". Trong vòng đầu bạn sẽ thấy các người tự sát mang số 3, 6, 9,..., 
36, 39 (bội của 3), người số 40 lấy dao của người 39 (đã chết) đếm 1, rồi 
đưa cho người số 4l vv... 

Trong vòng hai, các người sau đây tự sát : 1, 5, 10, 14, 19, 23, 
28, 32, 37 và 4l 
44 


VnMath.Com 


Trong vòng ba còn 18 người và có 6 người tự sát mang số 7, 13, 
20, 26, 34 và 40 


'Trong vòng bốn có 4 người chết mang số 8, 17, 28 và 38 
'Trong vòng năm có 2 người chết mang số 21 và 25 
“Trong vòng sáu có 2 người chết mang số 2 và 22 

Trong vòng bảy có 2 người chết mang số 4 và 3ð 

Cuối cùng 2 người sống sót còn lại là số 16 và 31 

Vậy Josèphe phải xếp 2 người muốn sống vào số 16 và 31. 


Bachet, một nhà toán học, đã thử tìm công thức tổng quát cho 
bài toán này, bằng cách lập bảng quan sát trường hợp 4 người, 5 người, 
đến 1000 người, nhưng đành bó tay ! 

Bài toán này thuộc loại "bài toán không giải được" hay là "bài 
toán chưa giải được” ? 

Người viết bài này mong các bậc thức giả có "cục u toán học” 
(bosse mathématique) giải đáp cho 


Hân hạnh lắm thay ! 


MỘT CHỨNG MINII TẠO NHÃ VÀ LỊCI SỰ 


Mệnh đề 20 trong cuốn IX của bộ "Nguyên lí" của Ơclit là : "Số 
các số nguyên tố là vô hạn". Kèm theo có phép chứng minh như sau : 
Nếu chỉ có một số hữu hạn số nguyên tố a; , a„,a¿.... ay thì khi 


đạt P = ạ..aytacóP + 1>P. 


VnMath.Com 


P + I không thể là số nguyên tố, vì chỉ có k số nguyên tố. Vậy 
P+1 là hợp số, nó phải chia hết cho một số nguyên tố a; nào đó. Vì a, là 


ước của P và a, là óc của P + 1 nên a; là ước của 1. 
Đó là điêu vô lí vì aị > 1. 


Nói cách khác, giả thiết "có một số hứu hạn số nguyên tố" dẫn 
đến mâu thuẫn, vô lí. Vậy số số nguyên tố là vô hạn. 


Phép chứng minh này được các nhà toán học cho là mẫu mực 
của "sự tao nhã và lịch sự trong toán học". 

Nó tao nhã và lịch sự, vì theo họ, nó "giả sử chấp nhận" để rồi 
"bác bỏ nhẹ nhàng" không làm ai cảm thấy tự ái ! 


HẾT NGÀY DÀI, LẠI DÊM THÂU... 


Về vấn đề số nguyên tố, nhân loại đã tốn quá nhiều giấy, mực và 
tất nhiên là nhiều mồ hôi, chất xám, công sức ! 


Nhưng chắc là còn lâu mới vén được hết các màn bí mật của số 
nguyên tố. Vì cứ vén được màn bí mật này, thì lại có một màn bí mật 
khác trùm lên, dày hơn, rộng hơn... 


Trong quá trình tìm hiểu số nguyên tố, trong khi chưa tìm được 
"chìa khóa" nào hứu hiệu hơn, các nhà toán học đã tự bằng lòng với 
"phương pháp thủ công”, tuy thô sơ nhưng chắc chắn, không cần phải 
tranh cãi lôi thôi, như 2 + 2 = 4 vậy !. 


Phương pháp "cao siêu" đó là "sàng Eratosthenes" mà học sinh 
lớp 6 có học. 


VnMath.Com 


Ví dụ : Lập một bảng các số tự nhiên từ 2 đến 100. Gạch đi các 
bội của 2, của 3, của ð, của 7. Những số còn lại không bị gạch là các số 
nguyên tố nhỏ hơn 100. 


Các bảng tính nhân hai số tự nhiên rất có giá trị trong việc 
nghiên cứu các số nguyên tố. 


Công mày mò làm phép nhân từ ngày này qua ngày khác được 
ghỉ lại như sau : 


1659 J.H Rahn lập bảng nhân các số mà tích tới 24.000 (nghĩa là 
k.m<24000 ) 


1668 John Pall (Anh) mở rộng tới số 100.000 


Theo lời kêu gọi của nhà toán học Đức J.H.Lambert, một giáo 
viên ở Vienne tên là Felkel mở rộng tới số 408.000. Bản này được in 
năm 1776 do kho bạc Hoàng gia Áo trả tiền phí tổn. Nhưng... bán Ế 
quá, thu lại tiên không đủ vốn, bèn thu lại sách, lấy giấy làm đạn để 
giết quân xâm lăng Thổ Nhĩ Ki ! 


Đến thế kỉ thứ 19 nhiều nhà tính toán hợp lực làm một bảng 
toán nhân lên đến số 10.000.000, ấn hành làm 10 tập. 


Đặc biệt có nhà toán học J:P Kulik (1773 - 1863) của Đại học 
Praha, bỏ ra 20 năm trời ròng rã đế chơi trò tiêu khiển, nhân các số lên 
tới 100.000.000 ! 


Kể ra cũng phải có một hứng thú say mê nào đó mới "hết ngày 
dài, lại đêm thâu, chúng ta nhân hai số với nhau..., 


47 


VnMath.Com 


BÀI TOÁN SỐ 79 CỦA BẢN RHIND 


Bản cỏ chỉ Rhind (hoặc Ahmés) là một tài liệu toán học cổ từ 
nầm 1650 trước Công nguyên, gồm 8ð bài toán chép tay bằng chữ viết 
của thầy tu. Bản Rhind thực ra là sao chép lại từ một bản thảo trước 
đó, cổ hơn nhiều. 


Bản Rhind được nhà Ai Cập học người Anh tên là A.Henry 
Rhind mua ở Ai Cập về, hiện để ở Báo tàng Anh. Bản Rhind được công 
bố năm 1927, cho ta những thông tin về nên toán học Ai Cập cổ đại. 


85 bài toán trong bản Rhind được "giải mã" không khó khăn lắm, 
song có bài số 78 hơi "kín đáo". 


Bài toán đó như sau : 
Tài sản 
Nhà 7 
Mèo 49 
Chuột 343 
Ngon lúa mì 2401 


Số đo hekat 16807 
19607 


Dễ thấy các số trên là lũy thừa của 7 và tổng của chúng. Lập lại 
bài toán như thế nào nghe cho có lí ? 


Moritz Cantor năm 1907 cho rằng bài toán trên là "ông tổ" của 
bài toán thời trung cổ do Leonardo Fibonacci nêu ra trong cuốn Liber 
abaci năm 1202 : 


Bài toán của Fibonacci như sau : 


48 


VnMath.Com 


Ï Có 7 bà lão trên đường đi Rome. Mỗi bà có 7 con la. Mỗi con la 

¡ — mang 7 cái túi. Mỗi cái túi có 7 cái bánh mì. Mỗi bánh mì kèm theo 7 

l con dao. Mỗi con dao nằm trong 7 cái vỏ. Số bà lão, con la, túi, bánh 
mì, dao, vỏ là bao nhiều ? 


Về sau, bài toán này bị "biến dạng" thành một bài "đông dao" cổ 
cho trẻ em nước Anh : 


'Trên đường đến St.Ives 

'Tôi gặp một người có 7 vợ 

Mỗi bà vợ mang 7 cái bị 

Mỗi cái bị có 7 con mèo 

Mỗi con mèo có 7 mèo con 

Có bao nhiêu mèo con, mèo mẹ, bị và vợ ? 


49y 


VnMath.Com 


Mê phỏng bài đông dao, so sánh với bài toán 79 của bản Rhind, 
ta có thể "giải mã" như sau : 


Một tài sản có 7 cái nhà, mỗi nhà có 7 con mèo, mỗi con mèo bắt 
được 7 con chuột, mỗi con chuột ăn 7 ngọn lúa, mỗi ngọn lúa có thể sản 
xuất ra 7 hekat hạt lúa. Hỏi sỐ trà, mèo, chuột, ngọn lúa, hekat là bao 
nhiêu ? 

Nếu bài toán số 79 là sự biến đạng của một. bài toán cổ hơn nữa, 
thì "bài toán cổ nhất" như thế nào ? 


Nhưng dù biến dạng thế nào, nói gần, nói xa chẳng qua là "lũy 
thừa của 7 và tổng của chúng". ! 


SỐx, LẠI SỐ+! 


Về số z , người ta nói nhiều quá rồi, tác giả cũng không muốn để 
bạn đọc gắt lên : 'biết rồi, khổ lắm, cứ nói mãi !" 


Nhưng... tác giả tin rằng chỉ tiết này không làm bạn đọc dửng 
đưng: 


Trong Literary Digest (tập san văn học !) A,C Orr đã đưa bài thơ 
sau đây để nhớ số + với 30 chứ số thập phân : 


Now I, even I, would celebrate 

In rhymeœ unapt, the great 

Immertal Syracusan, rivnled, nevermore 
'Who in his Wondrous lore, 

Passed on before, 


30 


VnMath.Com 


Left men his guidanoee 
How to circles, mensurate. 

Xin tạm dịch ra tiếng Việt như sau : 
Nay tôi, ngay cả tôi, cũng ca tụng 
Bằng những vần thơ vụng về 


Vĩ nhân bất tử của thành Syracuse không ai sánh kịp 
Với kiến thức phi thường được truyền đạt trước kia 


Người đã lưu lại cho người đời cách đo những đường tròn. 


Một vài năm sau, trên tập san Scientific American xuất hiện câu : 
"*Sooe, I have a thyme assisting my feeble brain, its tasks ofẨ tímea 
resisting" 


Tạm dịch là : 


“Xem đây, tôi có một cây bạch lý hương hỗ trợ khối óc kém cỏi 
của tôi, khi nó không chịu chư toàn công việc những khi rảnh rỗi” 


Còn hai cách nhớ khác khá vui nhộn là : 


*How I want a drink, aÌcoholic of course, after the heavy lectures 
involving quantum mechanics” 


Tạm dịch là :`Sao tôi thèm uống một cái gì, dí nhiên là thứ 
mạnh, sau những buổi thuyết giảng nặng nề liên quan đến cơ học lượng 
tử", 


Và câu : 
"May Ï have a large container of coffee ?” 


Xin vui lòng cho tôi một bình cà phê lớn. 


bi 


VnMath.Com 


BÊNH "CẦU PHƯƠNG HÌNH TRÒN” 


Bài toán cầu phương hình tròn (tức là dùng compas và thước 
dựng một hình vuông có diện tích hằng diện tícñ hình tròn cho trước) 
xuất hiện ở Ai Cập từ 2000 năm trước Công nguyên. Số người lao vào 
giải quyết bài toán vô nghiệm này nhiều không đếm xiết, với một quyết 
tâm rất cao, đến nỗi phát sinh "bệnh dịch cầu phương hình tròn". Tất 
nhiên đó chỉ là "công dã tràng". 

Bài toán "cầu phương hình tròn” về thực chất là khẳng định hay 
bác bỏ tính siêu việt của số z. Xung quanh vấn để này có nhiều giai 
thoại lí thú : 

Năm 1892 trên tờ báo New York Tribune có người công bố rằng 
đã tìm được giá trị xác thực của + là 3, 2 ! 


Bài báo này đã gây ra nhiều cuộc cãi vã Ôn ào. 


Chưa hết, từ năm 1934 tòa báo còn nhận nhiều "công trình toán 
học về số +, trong đó có "luận án khoa học" chứng mính rằng 


z= 813 ¡ 
81 


Vẫn chưa hết, dự thảo luật số 246 của Nghị viện bang Indiana 
năm 1897 có "điều khoản quy định giá trị số z ". 


"Thấy rằng diện tích một hình tròn bằng diện tích một hình 


„ vuông có cạnh bằng ` chu vi hình tròn, cũng như diện tích một hình 
4 


chữ nhật có cạnh bằng nhau thì bằng diện tích một hình vuông dựng 
trên cạnh bằng nhau đó..." 


32 


VnMath.Com 


Dự thảo này đã được Nghị viện thông qua, nhưng báo chí hồi đó 
chế diếu nhiều quá, nên Thượng viện giữ lại để chờ các vị "tai to mặt 
lớn" của Hội đồng Giáo dục Bang cho phán quyết cuối cùng... 


. (Cũng nên nhắc lại rằng Lindemann, năm 1882 đã chứng minh 
được + không phải là số đại số). 


HẬU SINH "KHẢ ÁI" 


Cuối thế kỉ thứ 3 sau Công nguyên (sau Apollonius gần 500 năm) 
nhà toán học Pappur của Alexandria đá cho ra đời "Tuyển tập toán học" 
gồm 8 quyển. 

Quyển VII có cách giải cho bài toán : Vẽ nội tiếp một đường tròn 
cho trước một tam giác mà các cạnh của nó, kéo dài nếu cần, sẽ đi qua 
ba điểm thẳng hàng cho trước. 

Bài toán này gọi là bài toán Castillon Cramer, vì ở thế kỉ 18, bài 
toán đã được Cramer khái quát hóa cho trường hợp ba điểm đó không 


33 


VnMath.Com 


nhất thiết phải là thảng hàng.Chính Castillon đã công bố cách giải cho 
'bài toán khái quát hóa đó, và công bố công trình trong năm 1776. 


Xoifo10X6iBbBGTfuga)00062222122 2:06 121.22 
giải của mình trong năm 1780. 


Nhưng xuất sắc nhất là nhà "toán học mười sáu tuổi" người Italia 
tên là Giordano đã công bố kết quả "bài toán khái quát của bài toán 
khái quát Castillon" cho trường hợp "nội tiếp trong một đường tròn 
hình n cạnh, œ2 các cạnh đi qua n điểm cho trước". 


Tời bình của các nhà toán học đương thời cho là "lời giải rất đẹp". 


Đúng là "hậu sinh khả úy" và "hậu sinh khả ái” nữa, vì cái "đẹp" 
thì ai cũng yêu !. 


HERMES VÀ ĐA GIÁC ĐỀU 65 537 CẠNH 


Giáo sự Hermes ở Linge đã bỏ ra 10 năm trời để nghiền ngẫm 
bài toán dựng một đa giác đều có 65 537 cạnh. 


Tác giả tự hỏi : Không biết ông ta có dùng thước và compa để 
dựng hình thực sự không ? 


Nếu có thì tác giả xin "chào thua", và xem Ông như một kì quan 
thế giới, đề nghị đưa tên ông vào cuốn kỉ lục Guiness ! 


Vì thưa các bạn, tác giả tự xét không đủ kiền nhẫn và tính cẩn 
thận để vẽ một đa giác đều có quá 24 cạnh !. 


34 


VnMath.Com 
KHỐI ĐA ĐIỆN ĐỀU : MỘT MÀN HUYỀN BÍ ? 


Cái gì hiếm cũng quý. Trong khi có vô số khối đa diện, thì chỉ có 
năm khối đa diện đều. Có nhà Toán học thời xưa cho rằng đó là "những 
món quà độc đáo của Thượng đế tặng con Người" 


Khối đa diện đều được Ơclit nói đến trong Quyển XIH của bộ 
sách Nguyên lï. 


hối đa diện đều từ trước thời Ơclit đã được nói đến, và được gọi 
là "Khối Platon". ` 

Nhưng theo Ơclit thì "gọi như thế là không dúng vì ba trong các 
khối đó là khối tứ diện đều, khối lập phương, và khối thập nhị điện đều 
là thuộc về các môn sinh của Pythagore, và khối bá: diện đều, nhị thập 
diện đều là thuộc về Theaetetus". Các ý kiến này đúng hay sai, hiện nay 
không ai xác minh, vì chân lí đã rơi vào cõi mông lung củ. thời gian... 


Có điều chắc chắn là chính Platon trong cuốn Timaeus đã chỉ ra 
cách dựng năm khối đa diện đều. Trong cuốn này đã có nói đến sự liên 
hệ có tính huyền bí giữa bốn khối tứ diện, bát diện, nhị thập diện, lập 
phương với bốn yếu tố cơ bản của vật chất là lửa, không khí, nước và 
đất. Khối thập nhị diện đều không biểu sao lại được liên hệ một cách 
mơ hồ với vũ trụ ! 


Thời Trung cổ Képler (1571 - 1630) lại nói đến các khối đa diện 
đều, và liên hệ chúng với tinh huyển bí của vũ trụ, theo cách giải thích 
rất được sùng bái thời đó : 


Lửa là cái khô nhất nên biểu thị cho tứ điện (ít mặt nhất) 


Nước là cái ướt nhất nên biểu thị cho khối 20 mặt (nhiều mặt 
nhất) 


5s 


VnMath.Com 


Đất biểu thị cho khối lập phương, vì khối này có mỗi mặt là hình - 
vuông nên đứng vững vàng trên mặt đất nhất. 

Không khí biểu thị cho khối 8 mặt, vì khi cầm nó tại các đỉnh đối 
diện, nó có thể xoay một cách uyển chuyển như không khí vậy. 

Vũ trụ biểu thị cho khối 12 mặt vì hoàng đạo có 12 dấu. 

Như vậy Képler cũng nhất trí hoàn toàn với Platon về ý nghĩa 
của các khối đa diện đêu, và giải thích nghe có lí hơn. 

Sau này ta thấy khối tứ diện, lập phương, 8 mặt là hình dạng các 
tỉnh thể natri, muối ăn, phèn xanh... 

Người ta còn quan sát thấy khối 12 mặt, 20 mặt là hình dạng bộ 
xương của một loại vi động vật ở biển, có tên là "trùng mặt trời 
Radiolaria" 

Năm 1685 ở Monte Loffa gần Padua người ta khai quật được 
một đồ chơi hình 12 mặt đều, được xác định là có từ.500 năm trước 
Công nguyên. 


Bàn về khối đa diện đều tác giả liên tưởng đến chuyện "bánh 
chưng bánh dày" của ta. Tổ tiên ta quan niệm "Trời tròn, Đất vuông", 
Chiếc bánh chưng hình hộp chứ nhật tượng trưng cho Đất, có liên 
quan gì đến hình lập phương (cũng tượng trưng cho Đất) của thời 
ØƠclit?. 

Người ta thường nói "những bộ óc lớn gặp nhau" (Les grands 
esprits se rencontrent). Không biết, trường hợp này có đúng không. 


56 


* 


VnMath.Com 


LÔBASEPXKI - CON NGƯỜI TỪ BỎ DƯỜNG MÒN 
(VANOVICH LÔBASEPXKI 1792 - 1856) 


Lâbasepxki là nhà toán học Nga sinh năm 1792 tại Nôvơgơrôt 
trong một gia đình công chức nhỏ. 


Tên tuổi của Lôbasepxki gắn liền với môn Hình học - Hình học 
Lôbasepxki 


Từ thuở còn là học sinh phổ thông, khi bắt đầu học hình học, 
không ai không biết mệnh đề : "Qua một điểm ngoài một đường thẳng, 
ta chỉ có thể vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đã 
cho". 

Mệnh đề này gọi là "Tiên đề Ơchit", hiển nhiên đến nỗi không 
một ai thắc mắc gì từ mấy ngàn năm nay về tính đúng đán duy nhất 
của nó. 

Trong lịch sử đã có nhiêu người cố gắng chứng minh mệnh đề 
này nhưng đều đi đến thất bại. 

Vậy thì phải chăng có thể thay tiên đề Ơcht bằng một mệnh đề 
khác ? 

Chính Lôbasepxki là người đâu tiên đặt vấn đề xây dựng hình 
học trên cơ sở bác bỏ tiên đề Ơclit, thay nó bàng tiên đề : "Qua một 
điểm ngoài một đường thẳng có hai đường thẳng song song với đường 
thắng đã cho" 

Trên cơ sở tiên đề này Ông xây dựng một môn hình học mà đối 
với con mắt thông thường, các thể hiện của nó vô cùng kì dị, khó mà 
chấp nhận được (Ví dụ : "Tổng các góc của tam giác bé hơn 180") 


bưi 


VnMath.Com 


Ngày công bố "Hình học Lôbasepxki" là ngày 23 tháng 2 năm. 
1826, nhưng mãi đến năm 1829 công trình mới được xuất bản. 


Cái mới, cái khác thường, dù đúng đắn đến mấy, cũng vấp phải 
sự chống đối của cái cũ, của nếp suy nghĩ theo đường mòn. Lôbasepxki 
bị mỉa mai, khích bác, nhưng ông vững tin vào chân lí. 


Ông nói : "Không, môn hình học này không sai. Mặc dù nó phức 
tạp hơn hình học Ởclit nhưng nó rộng hơn hình học Ơclit rất nhiều : 
Hình học Ơclit chỉ là một trường hợp rièng, kg hợp giới hạn của 
môn hình học mới này" 


Vê vấn đề này cần nêu ra thiếu sót của nhà toán học Gauxơ. 
Gauxg đã đánh giá đúng mức công trình đặc sắc của Lobasepxki, 
nhưng do sợ "những con ong bò vẽ bao vây đầu tôi nếu tôi công bố ý 
kiến của tôi" nên Gauxơ đã im hơi lặng tiếng, không mạnh dạn bảo vệ 
chân lí. 

Nhứng năm cuối đời Lobasepxki bị mù. Ông đọc cho học trò viết 
lại cuốn sách "Hình học tổng quát" bằng tiếng Pháp. 

Ông từ giã cõi đời ngày 12-2-1856. 

Ngày nay "Hình học Lobasepxki" có nhiều ứng dụng trong vột lí 
vũ trụ, được xem là một bước not cách mạng tướng tư duy khoa học 
của con người. 


IANÔT BÔLIAI - MỘT THIÊN TÀI BỊ LÃNG QUÊN 


Nói đến hình học phí ỞƠclt, là người ta nghỉ ngay đến 
1ôbasepxki, nhà toán học Nga vĩ đại. 


5R 


VnMath.Com 


(I2basepxki là nhà toán học đầu tiên đã bác bỏ tiên đề Ơclit, chủ 
trương tiền đê : "Qua một điểm ngoài một đường thắng đã cho, có hai 
đường thẳng song song với đường thẳng đã cho") 


Nhưng ít ai biết đến một thiên tài khác cũng có một công trình 
tương tự như Lobasepxki về đường song song. Đó là lanốt Bôliai người 
Hungari, con của nhà toán học Phacát Bồliai, bạn của Gauxơ. Chính 
Phacát cũng đã bỏ khá nhiều thời gian, sức lực tìm cách chứng minh 
tiên đề Ơclit, nhưng không đi đến đâu. Biết con mình cũng đang ra sức 
"nối nghiệp cha" trong vấn đề này, ông rất buồn rầu khuyên : "Con hãy 
vất bỏ ngay ý nghĩ điên rô đó đi. Nó sẽ ngốn hết sức lực thời gian và 
mọi nguồn vui của con. Đó là cái "vực thắm" đen tối có thể nuốt chửng 
hàng nghìn nhân vật lỗi lạc như Niutơn. Trên Trái đất này điều đó 
không bao giờ loé một tia sáng nào vui vẻ cả" (Thư gửi cho con - 1820) 


Tanốt Baliai vào quân đội nhưng cái "tiên đề song song” quái quỷ 
kia vẫn ám ảnh ông, và ông cũng đã đạt được một số kết quả trong việc 
xây dựng một môn hình học mới trên cơ sở bác bỏ tiên đề Ơclit, công 
nhận tiên để về đường song song theo nội dung của tiên đề Lôbasepxki. 


Năm 1832, nhân việc xuất bản một cuốn sách của cha, lanốt 
Bôliai đã kèm một phụ lục về nghiên cứu của mình vào cuối sách đó. 


Phancát Bôliai gửi thư cho Gauxơ, đề nghị ông cho biết ÿ kiền về 
công trình của con. Nhưng Gauxơ (cũng là người từng nghiên cứu vấn 
để này) tỏ ra đè dặt, không dám công khai ủng hộ lanốt, vi sợ công 
kích, sợ bị mất uy tín, tuy trong thâm tâm ông vẫn cho lanôt là đúng 
đắn về mặt suy luận toán học. 


lanốt chán ngán trước thái độ của Gauxơ. Ông lại càng buồn hơn 
khi được biết Lobasepxki đã xuất bản cuốn sách, trong đó có những vấn 
đề mà ;anốt đã phát hiện ra, nhưng không ai để ý đến ... 


59 


VnMath.Com 


PASCAL, MỘT CUỘC ĐỜI ĐÂY KỊCH TÍNH 


Ông người Pháp, sinh nam 1623. 


Năm I2 tuổi đã tự học toàn bộ hình sơ cấp với sự hiểu biết sâu 
sắc và cảm hứng đặc biệt. 
' Năm 14 tuổi đã tham gia hội thảo toán học với các "bậc đàn cha". 
Sự nghiệp toán học bị ngắt quãng nhiều lần vì Chúa không hài 
lòng thấy ông do toán mà khô đạo.". Lời nhắn của Chúa được biểu hiện 
qua câu chuyện : Một ngày kia, chiếc xe ngựa của Ông lồng lên, lao tới 
cái chắn cầu Neuilly.... Trong giây phút mà cái chết đã cầm chắc trong 
tay thì tự nhiên, như một phép lạ, các dây cương đứt ra, ngựa dừng lại 


60 


VnMath.Com 


bên mép cầu. Ông cảm nhận được lời nhắn của Chúa và tạm biệt toán 
học, quay về với suy tưởng tôn giáo. Một mảnh da lừa ghi lại tai nạn đó 
được cài trên ngực áo, như để nhắc nhở ông cần tuân theo ý Chúa... 


Nhưng rồi, như một nghiệp chướng, ông lại trở về với toán học, 
cũng bằng một thông điệp của Chúa : Một hôm răng bị đau nhức, tự 
nhiên hết đau khi trong đầu xuất hiện một suy nghĩ về một bài toán 
hình. Ông ngồi liền tám ngày giải các bài toán về đường cycloid, tìm ra 
các kết quả phong phú của bài toán khó này. Cần nói thêm là đường 
cycloid, do tính hấp dẫn của nó, đã gÂy nhiêu tranh cãi. Do đó đường 
cycloid còn có tên là "Hêlen của hình học", "Quả táo bất hòa”. 

Nói đến Pascal là nói đến tam giác Pascal về các hệ số của khai 
triển nhị thức. Tam giác này được nói đến trong cuốn "Luận về tam 
giác số học" xuất bản năm 1665. 


Theo Howard Eves, nhà toán học Mĩ chuyền nghiên cứu lịch sử 
toán học, thì tam giác Pascal đã được xuất hiện trong một công trình 
của nhà toán học Trung Quốc tên là Chu Shi Kié từ năm 1303. (Như 
vậy, phải gọi là tam giác Chu Shi Kié mới đúng lẽ công bằng !) 


Pascal được xem là người phát mỉnh ra chiếc xe cút kít một 
bánh,"dùng để chuyên chở hàng hóa trên các đường nhỏ gồ ghề rất tiện. 
Pascal còn lấy biệt hiệu là Lovisde Montalte hoặc hoán vị các chứ cái 
thành Amas Dettonvilie. Ông mất năm 1662, lúc 39 tuổi. 


KEPLER, NHÀ TOÁN HỌC, THIÊN VĂN HỌC BẤT HẠNH 


Képler (1571-1630), người Đức, được biết nhiều như một nhà 
thiên van học hơn là một nhà toán học. Nhưng ba định luật Kepler 


6l 


VnMath.Com 


trong thiên văn có quan hệ rất nhiều đến ba đường cônic, một "tiêu 
điểm thú vị" của toán học. Lần đầu tiên, 1800 năm sau khi người Hi 
Lạp phát triển các tính chất của côníc, mới có một ứng dụng thực tiễn 
đẹp đề và hấp dấn như vậy ˆ 


Képler cũng là một trong những người đi đầu trong việc:áp dụng 
phương pháp tích phân để tính thể tích các khối tròn xoay. Trong cuốn 
"Hình học khối các thùng rượu vang' ông đã dùng "tư tưởng của phép 
tính tích phân" để tính thể tích 93 khối tròn xoay, do các đường cônic 
quay tạo ra. 


i4ápler kết hợp tài tình cái "cảm giác toán học" có tính huyền bí, 
với cái thực tiễn cụ thể sinh động, như một cầu thủ tài năng có "cảm 
giác bóng "chính xác, đồng thời có kĩ thuật xử lí bóng hiệu quả. 

Không biết Képler có phải là một điển hình của thuyết "chữ tài 
liên với chữ tai một vần" không, song cuộc đời riêng của ông quá bỉ 
thảm : con chết vì đậu mùa, vợ hóa điên cũng chết, mẹ bị tù tội vì bị 
cho là ma quỷ ám, bản thân thì nghèo túng, bị trù dập vì không theo 
đạo chính thống. 


Người ta kể lại rằng, khi vợ chết, ông lấy người vợ thứ hai sau 
khi phân tích một cách "chính xác toán học" ưu khuyết điểm của 11 cô 
gái. Nhưng rôi bà vợ thứ hai cũng không hay ho gì, làm cho ông đau 
khổ hơn. 


Ông qua đời năm 1630 trên đường đi lĩnh số tiên công chết 
đói, sau một ngày làm việc cực nhọc. Gia tài để lại : 22 đồng pholorin, 
2 chiếc sơ mi rách, 57 quyển Êphemenit, 1Ø quyển "Các bản” 
Ruđônphơ..." Tất nhiên chưa kể đến bao nhiêu phát minh kì diệu về 
thiên văn và toán mà nhân loại đời đời ghí nhớ. 


VnMath.Com 


FIBÔNAXI VÀ BÀI TOÁN THỎ ĐÉ CON | 
(FIBONACCI : THẾ KỈ 13) 


Năm 1202 nhà toán học Italia Pibônaxi cho xuất bản một cuốn | 
sách tên là "Sách về bàn tính"trong đó có bài toán về thỏ đê con như 
Sau : 
"Giả sử thỏ đẻ theo quy luật là : một đôi thỏ cứ mỗi tháng đẻ 
được một đôi thỏ con, một đôi thỏ con sau hai tháng lại sinh một. đôi 
thỏ nữa, rôi sau đó mỗi tháng tiếp tục đẻ ra một đôi thỏ, v.v... và giả sử 
rằng tất cả các thỏ đều sống” 


Hỏi nếu có một đôi thỏ nuôi từ tháng giêng và đẻ con vào tháng 
hai thì đến cuối năm có bao nhiêu đôi thỏ tt cả 2 


63 


VnMath.Com 


Giải bài toán này ta đi đến dây số : 

1, 1,2, 3, õ, 8, 18, 21, 34, 55, 89, 144, 283 

MỖI số hạng của dãy, từ số hạng thứ ba, là bằng tổng của høi số 
hạng đứng liễn trước nó. 

Dãy số như vậy gọi là dãy Fibônnxi. 


Dây Fibônaxi có nhiều tính chất toán học lí thú, và có nhiều mô 
hình trong thiên nhiên. (quy luật sinh trưởng của cây). 


CUỘC ĐUA TÀI CỦA FIBÔNAXI 


Chúng ta đã biết tên Fibônaxi qua "dãy số Fibônaxi", là đây 1, 1, 
2,3,5, 8,...x,y,x +y,... 


Dãy này thường được ghép với bài toán "thỏ đẻ con", "cây trổ 
nhánh". Leonardo Fibônaxi là nhà toán học thiên tài thời Trung cổ 
(1170 ? - 1250 ?), sinh ở Pisa, một vùng thương mại sầm uất thế kỉ 12, 
13. Cha ông là quan chức thuế quan. Có thể vì thế mà ông quan tâm, 
rồi trở nên thích thú với công việc làm tính, giải các bài toán hóc búa. 
Năm 1202 Ông cho ra đời một cuốn sách toán nổi tiếng Liber abaci, có 
15 chương gôm hầu hết nội dung đại số sơ cấp, từ cách đọc và viết chữ 
số theo kí hiệu Hinđu - Arập, cho đến các phương pháp giải phương 
trình bậc nhất, bậc hai. Sách còn bao gồm nhiều bài toán đại số độc đáo 
kiểu như dãy Fibonaxi. 

“Tài năng của òng được Hoàng đế Frédérich II đánh giá rất cao. 
Ông được mời về cung để dự một cuộc tranh tài toán học giữa ông và 
các tùy tùng của Hoàng đế. 


64 


VnMath.Com 


John của Palermo, người của Hoàng đế đã ra ba bài toán để 
Fihônaxi đua tài với đám tùy tùng : 

Bài thứ nhất : Tầm số hữu tỉ x sao cho x2 + 5 và x” —5 đều là 
bình phương của các số hứu tỉ. 
Fibônaxi đưa ra đáp số = s 
(Đó là đáp số đúng. Các bạn thử lại) 
Bài thứ hai : Giải phương trình xŠ + 2x” + 10x = 20 


Fibônnxi qua bài toán này, chứng mính rằng phương trình 


không có nghiệm nào biểu diễn được dưới dạng số vô tỉ V ä + vb 
(không có nghiệm nào có thể dựng được bằng thước và compa). Ông 
đưa ra một lời giải gần đúng tới 9 số thập phân. (Đáp số này có ghi 
trong một công trình của Fibônaxi có tên là FÌos, có nghĩa là "bó hoa"). 


Bài toán thứ ba : 3 người có chung một số tiền. Mỗi người rút ra 
một số tiến không biết bao nhiêu, cho đến lúc chăng còn gì. 8au đó 


người thứ nhất trả lại D số tiến đã lấy, người thứ hai trả lại Ì, người 
$ 
thứ ba trả lại Ì . Đem số tiền trả lại của 3 người chia đều, ròi đưa lại 
§ 


cho mỗi người. Kiểm lại số tiền của mỗi người thấy : người thứ nhất có 

5 số tiên chung ban đầu, người thứ hai có T: người thứ ba có +. Hỏi số 
6 

tiến chung ban đâu là bao nhiều, và lúc đầu mỗi người rút ra bao 


nhiều? 


Bài toán đưa vệ việc giải phương trình /e = 47x. Một đáp số : 
s= 4T ;x = TT, số tiến mỗi người lấy là 33 ; 13; 1 (3x là tổng số tiền 
trả lại). 


6S 


VnMath.Com 
GHI CÔNG "GỢIÝ" 


Trong "Giai thoại toán học - tập một “có ghỉ lại vụ tranh chấp 
giữa Tactalia và Cardano về "Phép giải phương trình bậc ba". Ai cũng 
tự cho là mình là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải. Chân lí thuộc 
về ai, là điều chưa được xác minh, nhưng thế nào cũng có một người 


"nhận vơ" ! 


Đối lập với câu chuyện trên, xin nêu ra một hình ảnh về đức tính 
khiêm tốn tên trọng sự thật, sắn sàng và chân thành ca ngợi thành 
tích của người khác, dù người đó là học trò mình 


Trong cuốn "Các cơ sở của hình học" của Leslie, có thấy trình 
bày một phương pháp độc đáo về giải phương trình bậc hai 
x?- øx +h = 0 bằng cách dùng hệ trục tọa độ vuông góc Đềcác, 


Tác giả cuốn sách này có chú thích rõ : "Phép giải được trình bày 
ở đây về bài toán quan trọng này là do ông Thomas Carlyle, một nhà 
toán học trẻ trung, nhanh nhẹn, trước đây là học trò của tôi, đã gợi ý 
cho tôi”. 


Sir John Leslie là nhà toán học Anh (1766 - 1832), còn Thomas 
Carlyle là nhà sử học người Ecosse (1795 - 1881), tác giả cuốn "Các anh 
hùng và sự sùng bái các anh hùng". 

Leslie ghỉ "công gợi ý" của Carlyle một cách công khai, sòng 
phẳng, há chẳng làm cho những kẻ cướp công người khác suy nghĩ 
hay sao ? 


VnMath.Com 
TOÁN HỌC VÀ "PHÁI YẾU" 


hi nói đến các nhà toán học nữ tài ba, người ta thường nhắc 
đến tên tuổi của Kovalepxkaia. nhà toán học Nga vào thế kỉ 19. 


Rõ ràng các "cục u toán học" (bosse mathématique) ít mọc trên 
đầu phái nữ. Đó là một sự thật. Điều này đã được các nhà sinh học, tâm 
Lí học, giáo dục học,... giải thích. 


Vì số các nhà toán học nữ lỗi lạc ít nên tác giả có lần theo đường, 
dây lịch sử toán học để phát hiện những tài năng toán học nữ bị bồ 
quên, chưa được tôn vinh xứng đáng. 


May quá, có hai trường hợp oó thể giới thiệu với bạn đọc : 


Iypatia là con gái của Theon, nhà bình giải toán học HyLạp thế 
kỉ thứ ÍV sau công nguyên. Bà là một nhà toán học. y học, triết học có 
thí, Bà có viết những bài bình giải về Arithmetica của Diophantus và 
"Các thiết diện cônic" của Apollonius. Có thể nói Bà là nhà toán học nữ 
đầu tiên được nói đến trong lịch sử thế giới. 

Tháng 3 năm 415 Bà bị một bọn cuồng tín cơ đốc giáo hãm hại. 
Cuộc đời đầy kịch tính của Bà đã được dựng lại trong cuốn tiểu thuyết 
của Charles Kingsley có tên là "Những kè thù mới với bộ mặt củ”. 

Nhà toán học nữ thứ hai (nếu gọi được như vậy) là Công chúa 
Elisabeth, con gái vua Fređeric V của Bohemia. 

Công chúa là người đầu tiên áp dụng hình học Đêcac dể giải "Bài 
toán Apollonius" (Dựng đường tròn tiếp xúc với ba đường tròn cho trước) 

(Viet, Ơle và Niutơn cũng rất chú ý đến bài toán này, nhưng lời 
giải đẹp nhất thuộc về một sĩ quan pháo binh Pháp tên là Joseph-Diez 
Gergonne (1771 - 1859)). 


67 


VnMath.Com 
'TỪ NHÀ TOÁN HỌC TRỞ THÀNH ĐỨC GIÁO IOÀNG 


Gerbert là nhà toán học Pháp (khoảng 950 - 1003) sinh ở 
Auvergne. Ông theo Cơ đốc giáo, nhưng học ở các trường Hồi giáo ở 
Tây Ban Nha. Có ý kiến nói rằng chính ông là người đã đem các chữ số 
Hinđu Arập (trừ số 0) về châu Âu. 

Trong cuốn Hình học của mình, Gerbert đã giải một bài toán 
được cho là cực khó lúc bấy giờ : 

"Xác định các cạnh của một tam giác vuông cho biết trước cạnh 
huyền và điệ, tích". 

Gebert còn biểu thị diện tích của tam giác đều cạnh a là 


HC - =) (điều này tương đương với việc lấy V3 = 1.714 ) 


Ông thích làm những dụng cụ khoa học bằng tay : bàn tính, địa 
cầu, mô hình vũ trụ, đồng hồ. đàn ống... do vậy dân chúng thời đó nghỉ 
ngờ ông là "người bán linh hồn cho quỷ đữ". 

Mạc cho thiền hạ đồn đại mọi điều chẳng hay, ông vẫn thăng 
tiến đều trên con đường chức sắc giáo hội. 

Nam 999 ông được bầu làm Giáo hoàng. Công việc của giáo hội 
không làm ông giảm nhiệt tình với toán học. 


Kế ra trong lịch sử, đây là trường hợp "độc nhất, vò nhị" từ 
nhà toán học trở thành Giáo hoàng, 


VnMath.Com 


ỞƠLE - 48000 TRANG SÁCH TRONG MỘT ĐỜI NGƯỜI 
(LÉONARD EULER 1707 - 1783) 


Là tác gia của khoảng 80 bộ sách lớn, mỗi bộ khoảng 600 trang, 
có lẽ Ơle là một tài năng có một không hai trong đội ngũ các nhà khoa 
học lỗi lạc của nhân loại cho đến ngày 

Ơle viết công trình toán học thoải mái và hào hứng như một nhà 
văn viết những trang tiểu thuyết trong lúc xúc cảm lên cao... 


'Trong khoảng 17 năm trời mặc dù bị mù, ông vẫn không ngừng 
lao động sáng tạo. 
Ông sinh ngày 15 tháng 4 năm 1707 tại Balơ (Thụy 8ï), lúc nhỏ 


phải học thân học và tiếng Hèbrơ. Becnuli, nhà toán học đã nâng đỡ, 
khuyến khích Ơle đi vào toán học. 


Năm 17 tuổi (1724) ông được phong làm Giáo sư. Năm 1 tuổi 
bắt đầu có công trình toán học. 

Năm 20 tuổi ông đến dạy y (!) ở Xanh Pètecbua ở Ngm. Tại đây, 
sau mấy năm ông chuyển qua dạy toán. 

Ông có 13 đứa con - 8 đứa mất khi còn nhỏ. Ông thường viết 
công trình toán với đứa con nhỏ ngồi trèn đùi, mấy đứa khác chơi 
quanh quấn bên cha. 

Vì mãi mê giải bài toán do Viện Hàn Lâm Pari đạt ra trong ba 
ngày (trong khi các nhà toán học khác làm ba tháng), ông bị hỏng mất 
mắt nhải. 

Hoàng hậu Anna mất, ông trở về làm việc ở Viện hàn lâm Beclin. 
Ngoài toán học ông còn tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn như 
đúc tiên, làm ống dẫn nước... 


69 


VnMath.Com 


Các công trình toán học lớn của ông là nguồn nghiên cứu cho 
phiều nhà toán học trẻ khác trong nhiều thế kí. 


Không ai nghĩ rằng Ởle còn là một nhà văn có tài. Ông viết cuốn 
"Những bức thư gửi cho một Công chúa Đức", trong đó ông trình bày 
các vấn để khoa học như cơ học, quang học, dưới "dạng văn học", phủ 
hợp với "món ăn của Công chúa" ! 


Ông mất ngày 18 tháng 9 năm 1783, thọ 77 tuổi trong lúc còn 
minh mẫn. Chỉ lúc trái tỉm ông ngừng đập, ông mới ngừng nghiên 
cứu, sáng tạo. 


7U 


VnMath.Com 


TALET - NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN RA NHẬT THỰC 
(TỪ 625 ĐẾN 547 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN) 


'Talet là nhà toán học, thiên văn học cổ Hi Lạp 

Sự thông thái thời đó không phải chỉ biêu hiện ở trình độ khoa 
học nói chung và toán học nói riêng, mà biểu hiện ở quan điểm triết 
học. 

'Talet cho rằng nguồn gốc của mọi vật là nước. 

Ngoài toán học ông còn quan tâm đến mọi sinh hoạt của con 
người, theo con mắt của nhà khoa học : phương pháp đào sông, định 
phương hướng di biển... 

Ông là người đầu tiên phát hiện ra nhật thực ngày 35 tháng ð 
năm 58 trước Công nguyên. 


ỞCLỊT : SỐ LẦN TÁI BẢN CHỈ THUA KINH THÁNH 
(THẾ KỈ THỨ 3 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN) 


Có thế nói rằng tất cả những người học toán sơ cấp trèn hành 
tỉnh này đều là học trò cúa Ơclit, nhà toán học lỗi lạc thời cô Hy Lạp, 
sống vào thế kỉ thứ 3 trước Công nguyên. 

'Toàn bộ kiến thức hình học sơ cấp học ở mấy năm đầu ở trường, 
trung học cơ sở hiện nay đều đã được nói đến một cách khá hệ thống, 
chính xác trong bộ sách "Cơ bản” gồm 13 cuỗn đo Ởclit viết ra. Độ sách 
giáo khoa đó hầu như vẫn còn giữ nguyên giá trị sau hơn 2000 năm. Bộ 
*Cơ bản" của Ơclit về số lần tái bản, chỉ thua có Kinh thánh ¿ 


7 


VnMath.Com 


Ởclit còn nghiên cứu về quang học, âm nhạc thể hiện trong các 
cuốn "Hiện tượng" và "Thiết diện cônic" 


Tục truyền có lần Vua Ptolèmê hỏi Ơclit : "Không lẽ ta lại phải 
đọc đủ cả 13 cuốn trong bộ sách của nhà ngươi sao ? Như mợi vị Vua 
anh minh khác, ta cần biết hình học là gì, nhưng nhà ngươi hãy nói cho 
ta, liệu có thể đến với hình học bằng con đường khác ngắn gọn hơn 
không ? 


Ông trả lời ngny : "TâAu Bệ hạ, trong khoa học không có con 
đường dành riêng cho vua chúa". 


BÀI TOÁN CỔ NIIẤT VỀ CẤP SỐ 


Khi học về cấp số, thầy giáo nào cũng nói đến bài toán về "phần 
thưởng cho người phát minh ra ván cờ tướng" 


Sự thật oó một bài toán cổ hơn rất nhiễu về cấp số tìm được 
trong một cuốn sách nồi tiếng bằng giấy chỉ thảo Ai Cập của Raiđơ. 
Cuốn này tìm được vào cuối thế kỷ 19 và niền đại của nó là 2000 năm 
trước Công nguyên. Bản này là bản chép tay lại, còn bản gốc chắc là đã 
xuất hiện vào khoảng 3000 năm trước công nguyên. 


Nội dung bài toán có thể diễn đạt như sau : 


“Chia một trăm đấu lúa mì cho năm người sao cho người thứ hai 
nhận được hơn người thứ nhất một số lúa bằng số lúa mà người thứ ba 
nhận hơn người thứ hai, người thứ tư hơn người thứ ba, và người thứ 
năm hơn người thứ tư. Thêm vào đó hai người đầu tiên nhận được một 
số lúa ít hơn 7 lần số lúa của ba người còn lại. Hỏi mỗi người nhận được 
bao nhiêu ”" 


32 


VnMath.Com 


| Rõ ràng số lúa của mỗi người làm thành một cấp số cộng. Gọi số 
| hạng đầu là x, công sai là y ta có 
Íx + (x#y) + (x+2y) + (x+3y) + (x+4y) = 100 
| TÍx + &+y)]} = (X+2y) + (x+3y) + (x+áy) 
Sau khi rút gọn có x + 2y = 20 và 11x = 2y. 
Giải hệ hai phương trình này suy ra : 
x=12,y=øl 
3 6 
Như vậy số lúa của ð người là 
1Ÿ ; 105 ; 20 : 281 ; 381, 
3 6 6 3 


Gác bạn hãy tưởng tượng : 3000 năm trước Côrg nguyên đã có 
bài toán trong chương trình toán lớp 11 hiện nay ! 


NÉPER VÀ LÔGARIT 


Những người có học toán ở trình độ phổ thông trở lên, đều quá 
quen thuộc với tên Néper, qua lôgarit Néper (cơ số e) 


John Néper (1550 — 1617) sinh ra khi cha ông mới 16 tuổi ! Gia 
đình ông giàu có. Thời "thanh niên sôi nổi” của ông đã bị hút vào cuộc 
đấu tranh giữa hai thế lực tôn giáo : phải báo thủ và phái cải cách. 
Nam 43 tuổi ông có viết một cuốn sách tên là "Một khám phá hoàn 
toàn về toàn bộ thiên khải của Thánh John", trong đó ông tiên đoán 
ngày tận thế xảy ra trong khoảng năm 1688 và 1700. Cuốn sách nổi 


73 


VnMath.Com 


tiếng đến mức được tái bản 21 lân, và riêng trong thời gian ông còn 
xông, được tái bản đến lần thứ 10. 
Ông không có ý định lấy toán học làm sự nghiệp của đời mình. 
Việc làm toán, nghiên cứu toán chỉ là công việc làm thêm cho vui lúc 
dã mệt moi vì bút chiến. tranh cãi trên mặt trận tôn giáo, chính trị. 
Ông có 4 phát minh về toán, mà vĩ đại nhất là phát minh về 
lògarit. 


Có nhiều cơ sỡ để khẳng định rằng công thức 


sinAsing = S0S(A-B) A+B) 


đóng vai trò gợi ý rất quan trọng trong phát minh lôgarit của 
Néper. (Bảng lôgarit lúc đầu chỉ thu hẹp về lôgarit của sản). 

Nóper đã làm việc ròng rã 12 năm cho lí thuyết lôgarit, và công 
bố kết quả năm 1614 trong cuốn sách mỏng có tên "Mô tả luật lôgarit 
kì diệu". 

Lôgarit có nghĩa là "số tỉ lệ". Lúc đầu Néper không dùng từ 
"lögarit” mà dùng một cụm từ khác có nghĩa là "số nhân tạo". 

HH. Briggs (156] — 1631) Giáo sư Toán ở Anh, vì quá khâm phục 
Nóper đã tìm gặp Néper cho kì được. Hai người hợp tác xây dựng 
lògarit thập phân, mà ngày nay còn gọi là lôgait Briggs. 

Năm 1624 Briggs công bố bàng lôgar( từ 1 đến 20.000 và từ 
90.000 đến 100.000. Khoảng trống ở giửa từ 20.000 đến 90.000 được 
thực hiện tiến bởi một người làm công tác xuất bản sách người Hà Lan. 
Bảng lôgarit của Briggs sống khả dai, gần 400 năm ! 


Có một chỉ tiết cần nói đến : 


VnMath.Com 


Néper tiếp cận với lôgmrit bằng hình học, còn d. Burgi 
t1552-— 1632) một người làm.đàn người Thụy Sĩ thì tiếp cận với lôgarit 
bàng đại số. Burgi độc lập nghiên cứu lôgarit đối với Néper, công bố 
công trình năm 1620. tức là 6 năm sau Néper. Do đó ngày nay công 
đầu về phát minh lôgarit vẫn thuộc về Néper. Burgi vẫn "ấm ức" vì đã 
hơi chậm chân, nhưng biết làm sao được ! Chỉ cần cán mức sau nửa 
vành bánh xe cũng là về sau. Và như vậy là rất công bằng ! 


Một trong những điều bất thường *trong lịch sử toán học là 
lôgnrit đã được khám phá ra trước khi các số mũ được sử dựng. 


SỰ RA ĐỜI CỦA LÔGARIT 


Néper người phát mỉnh ra các bảng lôgarit đầu tiên đã nói lí do 
vi sao mình nghĩ ra phép tính lôgarit : 


"Tôi đã cố gắng hết mức để thoát khỏi những khó khăn và sự 
nhọc nhằn buồn tẻ của việc tính toán mà sự phiền hà của chúng thường 
làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc nắm vững toán học". 


Lôgarit đã làm dễ dàng và tang nhanh tốc độ tính toán rất nhiều 
cho đến mức Laplace đã viết : "Việc phát minh ra lôgarit làm giảm 
công việc tính toán từ hàng tháng xuống vài ngày, đã tăng gấp đôi cuộc 
đời của các nhà thiên văn”. 

Sự phát mính ra lôgarit đem lại sự ngạc nhiên và thán phục của 
nhiều nhà khoa học. 

Một người cùng thời với Néper là Briggs người mà sau này nổi 
danh bàng việc phát mình ra lôgarit thập phân, đã viết sau khi nhận 
được Lác phẩm của Néper : 


VnMath.Com 


"Bằng các lôgarit kì lạ và mới mẻ của mình, Néper đã buộc tôi 
phải làm việc rất căng thắng bằng cả đầu óc và hai tay. Tôi hy vợng sẽ 
được gặp ông vào mùa hè này. vì chưa bao giờ tôi được đọc một cuốn 
sách nào lại hấp dân và làm cho tôi ngạc nhiên đến thế". 

Briggs đã thực hiện ý định của mình và đi Xoôtlen để thăm 
Néper. Trong buổi gặp gờ Brigga đã nói : 

"Tôi thực hiện một cuộc hành trình dài đến đây chỉ với một mục 
đích duy nhất là để được gặp Ngài và muốn được biết xem sự sắc sảo và 
tài nghệ nào đã giúp Ngài ý tưởng đi tới đầu tiên về cuốn sách tuyệt vời 
cho thiên văn học — Lâgarit. Tuy nhiên bây giờ tôi còn ngạc nhiên hơn 
nhiều vì đã không có ai tìm ra chúng trước đây — Sau khi đã hiểu biết 
về chúng thì chúng tỏ ra đơn giản xiết bao !" 

Briggs lập ra bảng lôgarit với 14 chử số (đối với các số từ l đến 
20.000 và từ 90.000 đến 101.000). 

Trong thời kì phát minh ra lôgarit có đến 500 mẫu bảng lôgarit 
đủ loại 

1795 Calle ở Pháp đưa ra bảng lôgarit 20 chữ số. 

Sau đây là vài bảng lôgarit tự nhiên khổng lồ mà nay chỉ còn có 
giá trị lịch sử : 


— Bảng 48 chữ số của Volfram đối với các số đến 10.000 
— Bảng 61 chữ số của Sarpa 
— Bảng 102 chữ số của Parkherot 


Và cuối cùng là "siêu bảng lôgarit khổng lồ của Adams" với 260 
chữ số ! Sĩ 


VnMath.Com 


Bảng cuối cùng này chỉ cho lôgarit của 5 số là : 2, 3, 5, 7 và 10 
và thừa số chuyển (260 chữ số) để đưa chúng về lôgarit thập phân. 


Ngày nay, với các máy tính hiện đại, giá trị của lôgarit hầu như 
không còn gì trên thực tế, nhưng nên nhớ cho "sở di ta cao hơn người 
xưa, vi ta đứng trên vai họ". 


ĐỐT THỦ CỦA LÔGARIT 


Ai cũng biết lôgarit là một công cụ giúp việc tính toán được 
nhanh chóng, làm "tăng tuổi thọ" các nhà toán học, kí thuật, thiên văn, 
đến mức nếu không có nó, thì nhiều lúc trên thực tế các nhà khoa học 
không thể làm toán được. 


Thế nhưng, sự đời có nhiều việc trái khoáy. Sau khi bảng lôgarit 
mà đời. người ta mới cho ín bảng "phần tử các bình phương” cho phép 
tính tích số nb dựa vào công thức : 


(a+b)” _ (a~bj? 
4 4 


ab = () 

Rõ ràng tính năng bảng này yếu hơn hẳn bảng lôgrit. Năm 
18ö6 ở Pháp có xuất bản bảng này với tên gọi dài dòng "Bảng bình 
phương các số từ 1 đến 1000 triệu mà nhờ nó ta tìm được tích đúng 
của hai số bằng một phương pháp rất đơn giản tiện lợi hơn là dùng 
lògarit, Alêcxandrd Côxn lập bảng này" 


Điều thú vị là cách tính tích ab theo công thức t1) đã có từ ba 
trầm nàm trước đây ! 


VnMath.Com 


Khi đã có bảng lôgarit rồi thì các bảng tính bình phương, lập 
phương, căn bậc hai, cần bậc ba, nghịch đáo. chu ví đường tròn theo ‡\, 
diện Lích đường tròn theo R v.v... vẫn tồn tại song song, và cũng được 
bán chạy như tôm tươi, vì khá tiện lợi cho việc tính toán trực tiếp. 


Cho hay cái thô sơ và cái hiện đại cùng sống chung hòa bình là 
một nhu cầu khách qưan trong một giai đoạn nhất định 


Sau này, khi có máy tính, thì rõ ràng tương quan đã thay đổi 
đáng kể ! 


CÂU CHUYỆN DẤY SỐ VÔ HẠN VÀ NGHỊCH LÍ 


Tính chất của các dãy số vô hạn làm cho các nhà toán học trước 
thế kỉ 20 lúng túng, mất phương hướng như "thợ vụng mất kim". 

Nguyên nhân, hay thủ phạm của tình trạng trên là "tính vô hạn” 
của dây số. 

Ta hãy tạm bằng lòng với dịnh nghữa : Một tập hợp gọi là vô hạn. 
nếu ta không bao giờ đếm hết các phần tử của nó. Nói cách khác đếm 
hết phần tử này, lại có phần tử khác để đếm, không bao giờ quá trình 
đếm chấm dưt. (Ví dụ đãy số tự nhiên : 0; l; 2; 3;...n,n + l;... 


Dây số vô hạn có tổng không ” Là bao nhiêu. 
Ví dụ, xét dãy vô hạn :a; —a;A: —a; 


3=a-a+a-~a... 


2o 


VnMath.Com 


. Nếu nhóm các số hạng theo kiểu 
3=(~a)+(a—a) +(a—a)..=0+0+0.th§=0 
- Nếu nhóm các số hạng theo kiểu 
Š =a+(-a+a) + (—a+a) + ..th§S=a+0+0..=a 


. Nếu nhóm các số hạng theo kiểu 


SŠ=a-(a~a+a... =a- Sthì 2S =a, suy raS = 


b | 


Vậy 8 có 3 giá trị là 0; a ; Ä hay sao ? 
2 


Áp dụng định nghĩa về sự hội tụ và phân kì của đãy số, ta nói 
tằng dãy số này không hội tụ mà cũng không phân kì. 


Tổng của nó dao động giứa O và a. Ta gọi đó là dãy dao động, 
không có tổng xác định 

Ngay cảl.cpuitxyngười cùng với Niutơn phát minh ra phép tính 
vi phân, cũng bị lúng túng. Ông ta nói rằng các giới hạn 0 và a đều 
đồng khả năng, nên giới hạn đúng chắc là giá trị trung bình Z 


Cách nhóm các số hạng để có § = Ÿ là do một nhà toán học đầu 
2 


thế kỉ 19 nghĩ ra. 


Trong trường hợp a = 1 thì dãy này càng có nhiều tính chất "kì 
quái”. 
"Ta đã biết 
L_= 1—x+x?T— x2 + vế T xỞ 


t*na 


H 


VnMath.Com 


"“. '.j!' 


1+x+xf+x2+ xế 
v»v... 


Cho x = l, tất cả vẽ phải bằng 1 — 1 + 1 ~ 1... các vẽ trái bằng 


NIUTƠN = TỐT HƠN NHIỀU ... 


“Tầm vóc vĩ đại của Niutơn trong lịch sử tiến hóa của nhân loại là 
quá hiển nhiên. 


Ông là một nhà toán học siêu đẳng, đồng thời cũng là một nhà 
thực nghiệm bậc thầy. Ông hiểu thấu đáo các vấn đề vật lí và cũng đề 
ra được những công cụ toán học hiệu quả nhất để luận giải chúng. 

Lepnitx đã không ngần ngại khi phát biểu về Niutơn : "Xem xét 
toán học từ buổi sơ khai trên Trái đất này đến thời điểm hiện diện của 
Niutơn, thì ông đã làm được một phần nửa, mà là một phần nửa tốt 
hơn nhiều" 


bu 


VnMath.Com 


Đức Giáo Hoàng đã ca ngợi Niutơn qua các câu thơ : 
Bóng tối thật mịt mùng 
Bao phủ giới tự nhiên 
Với hao nhiêu quy luật 


Bị che khuất triển miền 


Dấng Tối cao xuất hiện 
Cho loài người Niutơn 
Và mọi thứ mịt mùng 
Nay tỏa đầy ánh sáng 

Câu nói nổi tiếng của ông vẫn còn có tác dụng giáo dục đức tính 
khiêm tốn cho những thế hệ sau : "Nếu tôi có nhìn xa hơn những người 
khác thì chẳng qua chỉ vì tôi đứng trèn vai những-người khổng lỗ mà 
thôi”, 

'Tính "đăng tri bác học" của ông cũng được nhắc đến nhiều như 
những giủ thoại xung quanh một thiên tài hiếm có của nhân loại : 

Ông mời bạn là bác sĩ Stukely đến dùng một bữa cơm gà. Thế 
tồi, như sực nhớ một điều gì, ông đội mũ ra đi, bỏ mặc cho khách đói 
bụng chờ. Cầm lòng không đậu, khách än một mình, bỏ xương gà vào 
đĩa, đậy lồng bàn lại. 

Niutơn trở về, nhìn đĩa xương, suy nghĩ một lát rồi nói : Xin lôi 
bạn, chúng ta đã dùng bứa với nhau rồi, mà tôi quên ! 

Một hôm ông cưỡi ngựa lên đổi. Lân đến đỉnh đổi nhìn lại chỉ 
thấy cương ngựa. còn ngựa đi đâu mất từ lúc nào mà ông không hay! 


hà) 


VnMath.Com 
GHIPPA, NGƯỜI BẠN ĐẦU TIÊN CỦA TRĂNG — SAO 


Ghippa là nhà toán học — nói cho đúng hơn là nhà thiên văn lỗi 
lạc — thời xưa, khoảng năm 180 đến 125 trước Công nguyên. Ông sống 
ở Rôđôx và Alecxăngdria không ai biết tiểu sử của ông. 

Khoảng năm 134 trước Công nguyên ông đã lập bản đồ các ngôi 
sao, để về sau các nhà thiên văn tiên đoán được sự xuất hiện hay biến 
mất của một ngôi sao nào đó. Trong bản đồ đó có xác định vị trí của 
hơn 1000 ngôi sao, phân các ngôi sao thành 6 loạí tùy theo độ sắng của 


chúng. 


. 82 


VnMath.Com 


Ngoài ra ông còn đo được độ dài năm Mặt trời, sai không quá 6 
phút, khoảng cách từ Quả đất đến Mặt trăng, vẽ quỹ đạo của Mặt trời, 
Mặt trăng, lập ra lí thuyết về nhật thực, nguyệt thực, xác định thị sai 
của Mặt trăng bằng cách quan sát thời gian Mặt trăng mọc và lặn. Ông 
còn đưa ra cách xác định một điểm trên Mặt đất theo tọa độ. 


Qua Ghippa người ta biết rằng người Arập đã có công trình về 
giai phương trình hậc hai từ lâu. 


MOIIR HAY MASCHERONI ? 


Từ lớp 7 học sinh đã học dựng hình, với quy ước là chỉ được dùng 
thước và compa. 


Lorenzo Mascheroni (17õ0 — ¡800) nhà thơ và nhà hình học 
Italia thế kỷ 18 đã có một khám phá ngạc nhiên : "Có thể vứt cái thước 
đi, chỉ dùng compa cũng có thể dựng hình, với quy ước là một đường 
thẳng xem như dựng được nếu biết bai điểm của nó". 


Khám phá này xuất hiện năm 1797 trong cuốn "Geometria del 
compassi" của Mascheroni. 


Về sau người ta thấy rằng không phải Mascheroni là người đầu 
tiên khám phá ra điều ấy, mà từ năm 1672 Georg Mohr (1640 ~ 169?) 
đã nói đến trong cuốn sách của mình, cùng với các chứng minh chật 
chẽ. 

Ai đã phát hiện ra công đầu thuộc về Mohr ? Một học trò của 
nhà toán học Đan Mạch J. Hjelnsler trong một lần "bát phố", ghé qua 
hiệu sách cú ở Copenhagen, tình cờ lật mấy trang sách tồn kho từ hơn 


#3 


VnMath.Com 


trăm hai mưới năm, tìm thấy bản sao của cuốn "Euclides Danicus" do 
Mohr viết, trong đó có nói đến việc dựng hình "chỉ bằng compa". 


Nếu không có chuyện chàng sinh viên tình cờ dạo phố, tình cờ vớ 
được cuốn sách cú, thì có lẽ công đầu vẫn thuộc về Mascheroni... 


CÓ PHẢI1 LÀ Ý NGUYÊN CỦA GAUXƠ ? 


Lâu nay người ta vẫn kể câu chuyện sau đây, khi nói về nhà Toán 
học lỗi lạc người Đức Carl Friedrich Gauxơ : 


Gauxơ là: người 
đầu tiên tìm ra được 
phương pháp dựng đa 
giác đều 17 cạnh bằng 
.thước và compa, lúc ông 
19 tuổi. Chính vì khám 
phá này, mà Gauxơ có 
hứng khởi Toán học, 
quyết tâm lấy Toán học 
làm sự nghiệp của đời 
mình. 

Để ghỉ nhớ lại sự 
kiện đánh dấu bước 
chuyển hướng của đời 
mình, ông yêu cầu khắc 
hình đa giác 17 cạnh 
đều lên bia mộ của ông. 


fxw dịch Gauss 


VnMath.Com 


Nhiều sách cũng nói rằng ý nguyện của ông đã được thực hiện, 
nghĩa là bia mộ của ông có khắc hình đa giác đều 17 cạnh. 


Nhưng xin thưa, theo Howard Eves ở Đại học tổng hợp Maine, 
tác giả cuốn sách "Nhập môn về lịch sử toán học" xuất bản lần thứ ba 
năm 4969 th^y nguyện đó của Gauxơ hoàn toàn không được thực hiện. 

Môt đa giác đều 17 cạnh chỉ được thấy ở phần cột trụ của tượng 
đài dụnh cho Gauxơ ở Brunswick, nơi ông đã sinh ra. l 

'Tác giả cũng không hiểu vì sao một nguyện vọng không lấy gì 
làm to tát như vậy, của một nhà khoa học lớn của nhân loại, mà không 
được thực hiện. 

Do đó tác giả nghỉ ngờ về câu chuyện "ý nguyện khác hình đa 
giác đầu 17 cạnh lên bia mộ" mà sách vở hay nói đến... 

(Trong Giai thoại toán học — tập Ï, tác giả khẳng định bia mộ 
của Gauxơ có khắc hình đa giác đều L7 cạnh. Nay xin phép nói lại cho 
đúng). 


ĐỊNH LÍ XÔPHIA GIECM 


Lâu nay ta vẫn quen nghĩ, các định lí có mang tên người phát 
minh, thường là các định lí "cỡ lớn", có tầm quan trọng đặc biệt, có tác 
dụng lớn trong quá trình phát triển của toán học. " 


Nói chung, đúng là như vậy. - 


Nhưng sự suy nghĩ đó không còn đúng nửa khi ta nhắc đến 
“Định lí Xôphia Giecmen" nhà toán học Pháp (1776 — 1831› 


L^h 


VnMath.Com 


Định lí Xôphia Giecmen như sau : 
*Mọi số có dạng aŠ+4 với a # 1, đều là hợp số”. 


Phép chứng minh định lí này xin dành cho bạn đọc, nhưng 
không được dùng quá ba dấu bằng ! 


(Chú ý là có những định lí mà phép chứng minh rất khó, lại 
không có tên, được xếp vào loại "định lí vô danh" Ð) 


PITAGO VÀ NHỮNG CON SỐ LINH.THIÊNG 
(THẾ KỈ THỨ 6 TRƯỚC CÔNG NGUYÊN) 


Pitago sinh vào khoảng ð80 trước Công nguyên ở đảo Xamôe. 

Ông đã sống ở Ai Cập, Ấn Độ. Di du lịch khắp nơi để truyền bá "triết 

' học Pitago", mà thực chất là tôn sùng "tính chất thần bíf' của các con 
SỐ, 


Tục truyền khi đi qua lò rèn, nghe tiếng búa đập vào sắt có âm 
thanh cao thấp khác nhau, ông đã tìm ra quy luật của hòa âm, mà theo 
ông, thực chất là tương quan giữa ba số 6 - 4 — 3. 

Pitago tôn thờ các con số, xem mỗi số là một biểu tượng : 

Số 1 là lẽ phải; Số lẻ là "số nam", số chẵn là "số nứ”; Số õ là gia 
đình vì đó là sự kết hợp giữa nam và nữ; Số 7 là sức khỏe; Số 13 là 
điềm xấu; Số 17 bị Pitago ghét cay đáng vì "17 nằm giứa 16 là số chính 
phương (42) và 18 là tổng của hai chính phương. (32+32). Mà 
9x4 = 2(9 + 4) tức 9 và 4 là cạnh của hình chứ nhật có chu vị bằng 
điện tích. " 


VnMath.Com 


Do tôn sùng con số, cho con số là "nguồn gốc của mọi nguồn gốc” 
nên Pitago tìm mọi khía cạnh đặc biệt thể hiện trong mối liên hệ gia 
chúng : 

"Số hoàn chỉnh" là số bằng tổng các ước số của chúng (như 
6= I+ 2+ 3). Số hoàn chỉnh lớn nhất ngày nay tìm được là 
22280(9281_—) 


"Hai số bạn bè" là hai số mà mỗi số bằng tổng các ước aố của số 
kia (ví dụ 220 và 284) 

Nói đến Pitago ai cũng nhớ đến "định lí Pitago" quen thuộc. 

Định lí Pitago hiển nhiên, rõ ràng, dễ hiểu độc đáo cho đến mức 


có người để nghị lấy định lí này làm tín hiệu liên hệ với "sinh vật cao 
cấp" nếu có trên các hành tỉnh. 


Họ lí luận rằng : "Nếu ở đâu có sinh vật cao cấp thì ở đó át có 
định lí Pitago !" 


Biểu tượng của trường phái Pitago là hình ngôi sao năm cánh. 
Ngôi sao này là tín hiệu tìm nhau của người cùng hội Pitago" 


Ông mất khoảng năm 500 trước công nguyên. 


666 = KÈ THÙ CỦA CHÚA = LEO X 


Stifel được đánh giá là nhà Đại số học người Đức vĩ đại nhất của 
thế kỉ 16. Ông là tác giả cuốn Arithmetica integra (Toàn bộ số học). Có 
một điểm đạc biệt cần chú ý trong cuốn này là sự kiện kết hợp cấp số 
cộng với cấp số nhân, báo trước sự ra đời của logarit 100 năm sau. 


Lư 


VnMath.Com 


Stifel nổi tiếng về toán một phần thì nổi tiếng về "bói toán d; 
doan" mười phần ! Không phải cái thứ bói toán của các thầy "lốc cốc tử" 
lãm cảna, mà đây là thứ bói toán dựa trên "khoa học về số", "nói có sách, 
nuách có chứng". 


- Ông vốn là một thầy tu, tham gia cải cách tôn giáo một cách 
hăng say, đến độ cuồng tín, dưới sự hướng dẫn của nhà cải cách Martin 
Luther. Ông chuyên nghiên cứu về sự huyền bí của các con sỡ, và tự 
xem là người được Thượng đế ban cho một khả năng đặc biệt, thông 
qua các con số, để đoán hậu vận nhân loại... 


Không biết dựa vào tài liệu nào trong Kinh Thánh mà ông đoán 
là ngày tận thế là ngày 3 tháng 10 năm 1533. Vì lời dự đoán như đỉnh 
đóng cột của ông mà thiên hạ vong gia bại sản khá nhiều, rủ nhau bỏ 
hết công việc của cải, theo ông về nước Chúa ! Kết quả của cuộc đoán 
mò vĩ đại này là án "cưỡng bức lưu đày" dành cho nhà toán học Stifel. 


Chưa hết, ông còn dùng số học để chứng minh rằng Leo X là "kẻ 
thù của chúa" đã được nói đến trong Kinh Thánh ("Hãy để cho nó biết. 
đếm số kẻ thù của Chúa, bởi đó là số của một con người; và số của nó là 
sáu trăm và ba lần hai mươi và sáu") 


Ông "chứng minh" như sau : 


Từ LRO DECIMVS, ông rút ra các kí hiệu của chứ số La Mã L, 
D, Ơ,1, M. V. Ông thêm vào kí hiệu X là số 10, vì LEO DECIMVS có 10 
chữ cái. Bỏ đi chứ cái M vì chữ M đại diện cho từ Mystérium, có nghĩa 
là huyền bí, Sắp xếp lại các chử (sau khi bỏ M, thêm X) ta có DCLXVI 
bằng 666, đúng là số "kẻ thù của Chúa" ! 


"Phép chứng minh", theo ông, là kết quả của sự truyền cảm từ 
Chúa, làm cho ông sáng mắt sáng lòng, nhìn thấy những bí ẩn tủa con 


VnMath.Com 


Một thời gian sau Cha Bongus theo dòng Jesuit lại "chứng minh” 
rằng số 666 chỉnh là số của nhà cải cách tôn giáo Martin Luther (tức 
chứng minh Martin Luther là "kẻ thù của Chúa”) 

Phép chứng minh của Bongus như sau : 

Thứ tự chữ cái từ A đến L biểu thị cho các số từ 1 đến 9, từ K 
đến S biểu thị 10 đến 90 (hàng chục), và từ T đến Z biểu thị 100 đến 
500 thàng trăm). Do đó 
MA R T 1 N.L V T E RA 


30 1 80 100 9 40 20 200 100 5 80 1 
Tổng các số là 666 
(Chử cái La tỉnh giống chữ cái tiếng Anh, nhưng không có j và 
w. Trong chứ cái lớn U được viết là Vì 


Vẽ sau này có người còn chứng mình được 666 biểu thị cho 
Hitler. 


'TAM GIÁC ĐIỀU HÒA LEFNITX 


Chúng ta đã quen với tam giác Pascal. Sau đây xin giới thiệu một 
tam giác độc đáo mà ít người biết tới : đó là tam giác điều hòa Lepnitx. 

Một số tính chất của nó "Lương tự theo nghĩa ngược lại” với các 
tính chất của tam giác Pascal. Tam giác Pascal œ đối tượng là số 
nguyên, còn tam giác điều hòa Lepnitx có đối tượng là các số nghịch 
đão của chúng 

Sau đây ta trình bày hai tam giác để so sánh cách thành lập 
chúng, và rút ra vài kết luận lí thú. 


#9 


VnMath.Com 


5 
- 
° 

T 

I- 


#1 2 š 9 
.. 1 1 1 
0 1 3 6 7 65 bồ 1 0 3 § Lê 
là «4 IL, 
0 L1 1l 10 16 19 16 10 4 1 0 s ng +e€œ 
N-. 4 12 12 
d⁄%L 1 1 1 
5 20 30 20 5 
DO lNI . l/wT 
30 60 s0 30 6 
Tam giác Pascal Tam giác điều hòa Lepnitx 


Trong tam giác Pascal, mỗi số (trừ số ở biền) bằng tổng các số 
"tây bắc - bắc - đông bắc". Ví dụ 7 = 2 + 3 + 2;10=6+3+1ww., 


“Trong tam giác điểu hòa Lepnitx, mỗi số (trừ số ở biên) bàng 
tổng các số "tây nam - đông nam" của nó. Ví dụ 
1 ] 


SN... ; 1 +.Ù 
4 5 20” 30 60 60 5 


8I~ 
-=ị— 


Do cách thành lập bảng Pascal và bảng lepnitx, muốn điền vào 
một ô trống, đối với bảng Pascal ta làm phép cộng (ví dụ (A) = 16 + 19+ 
+ 16 = ðÙ), đối với bảng Lepnitx ta làm phép trừ (Ví dụ (B) = 


1 
12 4 
RÀI TOÁN GÔNBẶC VẤN CÔN THÁCH ĐỐ 


Gônbäc (1690 - 1764) là nhà toán học mà tên tuổi gắn liên với 
một vấn đề toán học lí thú có tên là "bài toán Gônbăc", 


90 


VnMath.Com 


"Trong một tác phẩm khoa học viết chung với Ơ te, Gônbàc đưa 
ra giả thiết : Mọi số nguyên n>6 đều có thể viết dưới dạng tổng của 3 
số nguyên tố. Trong một bức thư (30 — 6 — 1742) Ơle nói rằng muốn 
chứng minh điều đó, phải chứng mình rằng mọi số chắn đều viết được. 
dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. 

Bài toán Gônbäc (có khi gọi là GônhAc -Ơle) có thể diễn ra là : 
“Mọi số nguyên n > 4 đều là tổng của hai sô nguyên số. Mọi số nguyêIa 
lèn > 27 đều là tổng của 3 số nguyên tố. 

Kinh nghiệm cho biết rằng điêu đó là đúng, nhưng chưa ai 


chứng minh được. 
- Sørenman đã bước một bước đầu quan trọng trong việc chứng 


minh, và có thu được một kết quả chưa toàn điện. 

Năm 1937 Vinôgrađôp - nhà toán học Nga - đã chứng minh rằng 
; Mọi số lẻ đủ lớn có thể phân tích thành tổng của 3 số nguyên tố, Và 
mọi số chẵn có thể phân tích thành tổng của không quá 4 số nguyên tỐ. 


Bài toán của Gônbäc - Ơle vẫn còn đó. 


Cân nói thêm : Gônbác tốt nghiệp Đại học luật và là một luật sư 
trước khi đi vào toán học. 


15 TÊN CƯỚP CHẾT VÌ SỐ 9 


Có một. chiếc tàu chở 30 người, trong đó có 15 tên cướp và 15 
người lương thiện. Tàu đang lênh đềnh trên biển thì gió bão khủng 
khiếp nổi lên. Thuyền trưởng cho biết tàu chỉ chờ được có lỗ người, 
nếu quá số đó tàu sẽ chìm, không ai còn sống. 15 tên cướp muốn quăng 
15 người lương thiện xuống biển. Nhưng thuyền trưởng đề nghị mọi 


9Ị 


VnMath.Com 


người thỏa huận "luật chơi" sau đây, trong giờ phút mà lưỡi hái của tử 
thần đã kẻ cố : 


Hãy ngồi thành một vòng tròn, lần lượt từng người đếm từ 1 đến 
9, ai đếm số 9 thì tự giác nhảy xuống biển. Hết số 9 lại bắt đầu đếm từ 
1, đến số 9 lại nhảy xuống biển. Cứ thế cho đến khi còn đúng 15 người 
trên tàu. 


Bạn hãy vẽ vòng tròn, trên đó xếp 30 mẩu giấy đánh số từ 1 đến 
30 thay cho 30 người. 


Bạn sẽ thấy, những người mang số sau đây lần lượt nhảy xuống 
biển : 

Vòng thứ nhất: 9, 18 và 27 

Vòng thứ hai : 6, 16 và 26 ⁄ 

Vòng thứ ba : 7 và 19 


VnMath.Com 


Vòng thứ tư : 30, 12 và 24. 
Vòng thứ năm: 8 và 22 
Vòng thứ sáu: — 5 và 23 
Vậy thuyền trưởng phải sắp 15 người lương thiện (kể cả ông) 
vào các số : 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13. 14, 15, 17, 20, 21, 25. 28 và 9 
Bachet đã đưa câu thơ sau đây để nhớ các "số chìa khóa” 
Mort. tu ne failliras pas 
in me livrant en Lrépas 
(Tạm dịch là : Thần chết ! Ngươi không làm nổi việc đấy ta vào 
côi chết !) 
Bachet quy ước : các nguyên âm n, e, ¡, o, u (theo thứ tự trong 
bảng chữ cái! thay cho các số 1, 2, 3, 4, 5. 


Hai câu thơ trên, xét từng chứ, rút các nguyên âm ra sẽ có o, u„ 
©,áa,Í,a, dị e, e,Ï, a, e,e a ứng với 4, 5, 2, 1, 3, 1, 1, 2,2, 3. 1. 2, 2, 1. 
Các số đó bảo ta "Sắp 4 người lương thiện. tiếp đến 5 tên cướp. tiếp đến 
2 người lương thiện, tiếp đến 1 tên cướp. vv..." 


Nhớ là phải xếp 4 người lương thiện trước nhé, đừng nhầm xếp 4 
tên cướp trước thì thuyền trưởng cũng xuống thủy cung làm rể vua 
Thủy tế ! 


AMILN = 99 


Thời cổ đại, các chữ cái được dùng để biểu thị các chứ số. Do đó 
xuất hiện một cách rất tự nhiên một khoa học thần bí gọi là Gematria, 


bxi 


VnMath.Com 


tức là số học mô tả. Gematria rất thịnh hành ở cộ. g đồng người Do 
thái cổ (H&brø), và sau đó đã hồi sinh trong thời Trung cổ. 

Từ "amen", viết theo tiếng Hilạp, rồi diễn dịch qua số học mô tả, 
sẽ cho số 99. Do đó trong một số bản thảo Cơ đốc giáo, con số 99 xuất. 
hiện ở cuối mỗi lời cầu kinh. 

Bằng số học mô tả, có người "chứng rảnh rằng” trong ba người : 
Roosevelt, Churchill, Staline, thì Rosevelt la vĩ đại hơn cả ! 

Nhiều nhân vật nổi tiếng như Louis XIV, đức giáo hoàng 
Sylvester II, Gladstone (4 lần Thủ tướng Anh) v.v..., được số học mô tả 
"chứng minh" là "Kẻ thù của chúa", tức là tên của họ mang số 668 

De Morgan có viết trong cuốn "Kho tàng nghịch lí" một vài mẩu 
chuyện mỉnh họa cái mốt áp dụng Gematria : 

1. Một ông James Dunlop nào đó bắn xả vào một người theo Gia 
tô giáo bàng khẩu súng 666. Khi đó Tiến sĩ Chalmers bình tĩnh nói 


rằng "Sao, Dunlop, chính anh phải chịu điều đó" và đưa cho Dunlop tờ 
giấy chứng minh rằng chính tên Dunlop bằng 666 ! 


2. Ngài Davis Thom thấy một quý ông trẻ tuổi tên Saint Claire 
đang loay hoay với số 666, liên chỉ cho ông Claire thấy rằng chính tên 
Saint Claire là 866. (Kẻ thù của Chúa) ! 


BACHET LÀM ẢO THUẬT VỚI 21 LÁ BÀI 
Bộ bài "tu lơ khơ" có 52 lá. Chọn bất kì 21 lá. Xếp 21 lá thành 3 


hàng. Bạn cho tôi biết lá bài mà bạn để ý (gọi là lá chọn) nằm ở hàng 
nào, (Tên lá chọn bạn ghi bí mật vào tờ giấy úp xuống bàn trước mặt 


94 


VnMath.Com 


tôi, dễ sau này bạn khỏi chơi phản phé !). Tôi xếp lại 3 hàng theo cách 
khác, bạn chơ tôi biết lá chọn ở hàng nào. Tôi sẽ nói trúng phóc lá 
chọn. 

Giả thử 2l lá bài được đánh số từ Í đến 21 và đâu tiên tôi xếp 
thành 3 hàng : 


Hàn: 1 23 3 5 6 7 


4 
HàngH: 8 9$ 1 12 13 1 


HàngIH: 15 18 17 18 19- 20 z: 

Giả sử lá bài số 10 là lá chọn và cho tôi biết là bài đó nằm ở hàng 
giữa. Tôi sắp lại bài thành một chồng có 3 xấp, xấp thứ nhất từ ! đến 7, 
xấp thứ hai từ 8 đến 14, xấp thứ ba từ 1õ đến 21. Bao giờ tôi cũng cố 
tình để lá chọn vào xấp thứ hai. (Ví dụ bạn chọn lá bài số ð thì tôi sẽ 
xấp 1 —7 vào xấp thứ hai) 

Sau đó tôi chia thành 3 hàng mới theo kiểu 

Hàng] 1 4 7 13 16 19 

Hàng II 2 5 8 1I 14 17 20 

HàngIHI 3 8 9 12 l 18 21 

Bây giờ bạn cho tôi biết lá chọn ở hàng I (lá số 10). Tôi sắp lại 
thành 3 xấp : 

Xấp thứ nhất gồm các lá bài ở hàng II. xếp thứ hai gồm các lá bài 
ở hàng I, xấp thứ ba gồm các lá bài ở hàng III (bao giờ cũng để lá bài 
chọn ở xấp giữa) 


Bây giờ tôi chia 3 xấp bài đó thành 3 hàng theo kiều. 


VnMath.Com 


Hàng Ï 2 11 20 7 16 6 15 

Hàng lÍ 5 14 1 189 18 

Hàng II 8 17 4 13 3 12 21 

Và tôi bốc lá bài số 10 lên, đó đúng là lá bài chọn của bạn. 

Tôi có tài gì đâu ! Bạn để ý cách tôi sắp thành xấp. thành hang 
thì bạn giải thích được tại sao tôi chọn "trúng phóc” lá bài chọn. 


Nghe nói nhiều người tin rằng Bachet có đôi mắt thần, nhìn 
xuyên tử giấy mật ghi số lá bài chọn 


Fz/siafaintos\v\ 
37/7? /ñNBS xxx 
Z7/77AAA w 


96 


VnMath.Com 


SỐ HOÀN CHỈNH : MỘT MẦN BÍ MẬT 


Trong "Lịch sử môn số học" có lẽ "câu chuyện về số hoàn chỉnh” 
chiếm một vị trí đạc biệt, vừa bí ẩn, vừa kì lạ, vừa phong phú... 

“Trước hết ta nhắc lại : Số hoàn chỉnh là số bằng tổng các ước số 
của nó, trừ nó. 

6 là số hoàn chỉnh vì 6 có các ước số (trừ nó) là 1, 2, 3 và 
6=1+2+3. 

Tương tự như vậy, 28 là số hoàn chỉnh (28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14). 

Từ thời xưa tính hoàn chỉnh của 6 và 28 đã được giải thích như 
S8U : : 

Phải chăng 6 là số ngày mà thế giới được tạo ra và 28 phải chăng 
là số vòng mà Mặt trăng quay xung quanh Trái đất ? 

Từ thời Ơclit đã có định lí : Số 2"~Í(2" — 1) là số hoàn chỉnh 
chẵn nếu 2”~ [ là số nguyên tố. 

(2"~1 là số nguyên tố thì n là số nguyên tố. Nhưng ngược lại 
nếu n là số nguyên tế chì chưa chắc 2”— 1 là số nguyên tố.) 

2000 năm sau Ơle chứng minh ràng công thức Ơclit vê số hoàn 
chỉnh chứa toàn bộ số hoàn chỉnh chấn, còn số hoàn chỉnh lẻ khác 1 có 
tôn tại hay không thì chưa ai khẳng định. 


Số nguyên tố dạng 2”—I gọi là số Mecxen (nhà toán học Pháp 
thế kỷ 17) 

Vậy muốn tìm số hoàn chỉnh chấn chỉ sục tìm trong các số n 
nguyên tố, số nào thỏa 2"—1 là nguyên tố, thì ta sẽ có số hoàn chỉnh 
2n-12" — Ị), 


97 


VnMath.Com 


Ví dụ với n = 2, 3, õ, 7, 13, 17, 19, 31, 61 ta có các số hoàn 
chỉnh chắn tương ứng. : 
_ Người ta chứng mình được rồng mọi số hoàn chỉnh là một khúc 
của tổng 1 + 2 + 3 + 4... 
Mọi số hoàn chỉnh, trừ 6, là một khúc của tổng 1Š+ 3Š + BỂ +... 
Hơn nữa tổng nghịch đảo các ước của một số hoàn chỉnh (kể cả 
nó) bằng 2. Ví dụ 


l1 ÔÔÔÔÔ 


l1 2 4 7 14 28 

Mọi số hoàn chỉnh, trừ số 6, đều đồng dư với 1 mòđun 9. (ví dụ 
28 z 496 = I(mod 9) 

Về số hoàn chỉnh có hai câu hỏi hóc búa được đặt ra : 

Có số hoàn chỉnh lẻ khác 1 không ? 

Có số hoàn chỉnh lớn nhất không ? 

Về câu hỏi thứ nhất thì đến nay chưa ai tìm được số hoàn chỉnh 
lễ khác 1, nhưng chưa ai chứng mính được là không có. 

Câu hỏi thứ hai phụ thuộc vào câu hỏi : Số số Mecxen có vô hạn 
hay không ? 

4 số Mecxen đầu tiên là 3, 7, 31, 127 ứng với 2°—1 trong đó 
n=2,3,5, 7. 

Các số hoàn chỉnh (chẵn) tương ứng là 6, 28, 496, 8128, 

Trong vòng 70 năm các nhà toán học vẫn nghĩ số các số hoàn 
chỉnh là vô hạn vì khi thay n = 3, 7, 31, 127 vào 2"—1 ta lại có các số 


Mecxen mới. 


Nhưng khi xuất hiện số Mecxen thứ năm là 2Í_1 thì mọi hy 
vọng của họ tiêu tan ! 


9 


VnMath.Com 


Đến năm 1953 nhờ máy tính IBM người ta mới bắt được 28191 _ † 
là hợp số (6181 = 2!Ÿ—1 là số Mecxen) 

Đến ngày nay người ta cũng không biết được số số hoàn chỉnh là 
hữu hạn hay vô hạn. 

Đến năm 1876 nhà toán học Pháp đựa ra dự đoán rằng số 
9126(21?Ï _ 1) là gố hoàn chỉnh. 


Năm 1878 ông chứng minh được 21Z?—1 là số nguyên tố, nên 
điều dự đoán của ông là đúng. 


Số nguyên tố 2}2Ï~ 1 là số nguyên tố lớn nhất mà con người tính 
được không dùng máy tính. Số này giữ kỉ lục là lớn nhất được 7ð năm. 


Đến 1963, người ta tìm được số hoàn chỉnh thứ 23 là 
21121321113 _1) trên máy tính ở Đại học llinvi Số này có 2242B ước 
số, và phải dùng 67ð1 chứ số để biểu diễn nó. 

Để kỉ niệm sự kiện trọng đại này nhà nước Mĩ đã cho ra đời cơn 
tem đặc biệt ghí "211218 — 1 ¡s prime " 


VnMath.Com 


Chuyện về số hoàn chỉnh vẫn chưa "hết bồi kì dị". 


Chữ số cuối của các số hoàn chỉnh bao giờ cũng là 6 hoặc 8. Nếu 
kết thúc bằng 8 thì trước đó liền kề là số 2. 


Cồn nếu kết thúc bằng 6 thì trước đó là 1, 3, 5 hoặc 7 (trừ 6 và 496). 


Vậy sự xuất hiện chứ số 6 hay chứ số 8 ở vị trí cuối số hoàn 
chỉnh có theo một chu ld nào không ? 


Quan sát các chứ số cuối ta thấy lần lượt xuất hiện : 6, 8, 6, 8, 6, 
6, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 6, 8, 8, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6. 


€6 quy luật gì không ? 
Ta tạm đừng ở đây về câu chuyện "số hoàn chỉnh". 


Câu chuyện này còn lâu mới hoàn chỉnh, vì cứ vén được màn bí 
mật này, thì có màn bí mật khác phủ lên... 


LẠI MỘT MÀN BÍ MẬT : CẶP SỐ BẠN BÈ 


Xét hai số 220 và 284. Tổng các ước của 230 (trừ nó) bằng 284, 
và tổng các ước của 284 (trừ nó) bằng 220. 

220 và 284 được gọi là hai số bạn bè. Hai số này là hai số bạn bè 
nhỏ nhất mà người ta biết từ thời Pitago. Hai số này, hồi đó, tượng 
trưng cho tình bạn, sự thân thiện. Thời Trung cổ bai số này được ghi 
trên bùa chú để cũng cố tình yêu đôi lứa. 


Hai số bạn bè 17296 và 18416 được nhà toán học Pháp Fecma 
tìm ra nam 1636. Fecma và Đêcac độc lập nhau tìm được quy tắc cho 


1090 


VnMath.Com 


phép tìm một. số cặp số bạn bè. Họ không biết rằng từ thế kỷ 9 một 
nhà toán học và thiên văn Arập đã tìm được quy tắc đó. 

Áp dụng quy tắc đó, Đêcac xác định được hai số bạn bè 9363584 
và 9437056. Thế kỷ 18 Ơle lập ra bảng 64 cặp số bạn bè. 


1830 Lgiängdrơ, nhà toán học Pháp, tìm ra được một cặp nửa. 

Năm 1867, Nhà toán học Ý Paganin, vào lúc 60 tuổi, đã làm 
sửng sốt giới toán học bằng cách đưa ra một cặp số bạn bè 1184 và 
1210. Rõ ràng cặp này đã bị các nhà "săn số bạn bè" bỏ sót trong hàng 
trăm năm. 

Hiện nay người ta đã tìm ra khoảng 600 cặp số bạn bè. Sau đây 
là các cặp nhỏ hơn 100.000 


1. 220và284 8. 17296và48416 
2. Ï184và1210 9. 63020và76084 
$3. 2620 và 2924 — 10. 66828 và 66982 
4. 5020 vàB564 11. 67096 và71145 
5. 6232 và 6368 12. 69616 và 87633 
6. 10744 và 10856 13. 79750 và 88730 
1. 


12286 và 14595 


Hai số bạn bè hoặc đều chấn, hoặc đều là lẻ. Tới nay, chưa thấy 
cặp nào mà tính chãn, lẻ khác nhau. Chưa ai chứng minh được có hay 
không có cặp số bạn bè chấn, lẻ khác nhau. 


Các mệnh đề sau đây tổ ra đúng mà chưa ai chứng minh được : 


101 


+ Các cạp số bạn bè lẻ đều chia hết cho 3. 


(Ví dụ 12.286 : 3 = 4.096 ; 14.595 : 3 = 4.866) 
+ Tổng các chữ số tạo thành bởi hai số bạn bè chẵn chia hết cho 9. 


——— ——~—— 
(Ví dụ 1.184 và 1.210 thì (1 + 1 +8+4)+(1+2+l1+00= 
——————— 
=I18 chia hết cho 8 ; 66.928 và 66.892 thì (6 + 6 + 9 + 2 + 8) + 


————— 
(6+ +6+ 8+9 + 2) = 63 chia hết cho 9) 


Chưa ai tìm được công thức cho cặp số bạn bè. Cũng chưa ai biết 
được số các cặp số bạn bè là hữu hạn hay vô hạn. 


'Tất cả đang còn nằm trong vòng bí một, đợi chờ những bộ óc 
"siêu đẳng" gỡ bỏ dân dần... 


VnMath.Com 
RỦI RO CON SỐ 13 ! 


C4 thật là con số 13 đem lại điều rủi ro không, điều đó cũng chưa 
có một sự thống kê khách quan nào chứng minh. 


Nhưng tránh né số 13 là một điều có thật, 
Không ai đám làm gì trong ngày 13, vì sợ thất bại. 


Không ai dám tham gia một tổ chức 13 người làm điều gì, vì thế 
nào cũng có người gặp nguy hiểm, hoặc công việc thất bại. 


Khách sạn không có tầng 13. Không có phòng ngủ số 13, vì 
không ai dám thuê. 


Người Phương Tây đặc biệt rất sợ ngày 13, nhất là lại tràng vào 
ngày thứ Sáu. 


Ở thời đại vũ trụ, con số 13 vẫn bị kiêng kị thật sự. 


Phi thuyền Apôlô 13 bị 
trục trặc, phải hạ cánh vào giây 
thứ 13. Để tránh số 13, các phi 
hành gia cố tình kéo dài thời 
gian để được rớt xuống biển vào 
giày thứ 14. 


Tại sao số 13 lại đem lại 
rủi ro ?.Có lẽ xuất phát từ một 
câu chuyện trong Kinh Thánh. 
Chuyện kể rằng Đức Chúa có 
13 Thánh Tông Đồ thì ông 
Thánh thứ 13 là Giuđa là kẻ phản bội, đem bán Chúa cho quân "dị 
giáo”, 


103 


Ngày nay, ở thời đại khoa học, không ai tín điều mê tín dị đoan 
nhảm nhí. 

Nhưng tâm lí "có kiêng, có lành" vẫn còn phổ biến, và vẫn có tác 
dụng nhất định trong cuộc sống của con ñgười, 


(Tác giả xin thú thật là không dám đi máy bay ngày 13). 


CHỌN ĐỒNG HỒ NÀO ? 


Charles L. Dodgson, thường được biết dưới tên Lewis Caroll, tác 
giả của cuốn "Alixơ ở xử sở của những điều kì diệu", là người rất nổi 
tiếng về những lí lẽ toán học, mới nghe thì kì quặc, nhưng càng nghĩ 
càng thấy sâu sắc một cách thú vị, Ông đưa ra nghịch lí sau đây : 


Tất cả mọi người đầu thống nhất với nhau rằng, đồng hồ tốt là 
đông hồ chỉ đúng giờ nhiều lần. 


104 


Giả sử có hai cái đồng hồ : một chiếc chạy chậm mỗi ngày một 
phút, (chiếc A), và một chiếc không chạy được (chiếc B). l 


'Ta chọn cái nào ? Mọi người, hầu như không trừ ai, đêu chọn 
đồng hồ chạy chậm mỗi ngày một phút. Như vậy là đã ví phạm vào tiêu 
chuẩn "đồng hồ tốt" trên kia. 


: Thật vậy, đồng hô A chạy chậm mỗi ngày tuột phút, thì phải mất. 
T20 ngày mới chỉ lại giờ đúng, vì trong 12 giờ (ví dụ từ 6 giờ chiêu đến 
6 giờ sáng) có 720 phút. 


'Trong khi đó đồng hồ B (đồng hồ chết) trong một ngày (24 giờ) 
có ít nhất hai lần chỉ đúng giờ. (Ví dụ 6 giờ sáng, 6 giờ chiều) 


Rõ ràng đồng hồ B, tuy là đồng hồ chết suốt đời, có số lần chỉ 
đúng giờ cao hơn đồng hồ A tới 2 x 720 = 1.440 lần ! 


Xin miễn bình luận. 


MỘT DẤU PHẨY GIÁ BAO NHIÊU ? 


Trong văn học, toán học vai trò của dếu phẩy quá quan trọng, 
xin miễn bàn ! 

Đề minh họa cho tầm quan trọng của dấu phẩy trong văn học, 
người ta thường dùng câu sau đây, trong đó dấu phẩy, do đặt sai, dẫn 
đến câu văn : 


"Ông tôi đội mũ, trèn đầu mang giày, đưới chân đeo kính, nơi: 
miắt quàng khăn, nơi cổ cầm can, trên tay..." 


'Trong toán học, rà cụ thể là trong thống kê, dấu phẩy để sai có 
thể đi tù như chơi. 


105 


Nhưng chưa ai biết một dấu phẩy giá bao nhiêu: 300 triệu rúp I 
Các bạn có tin không. Xin đọc đoạn tin sau đây trong tạp chí "Bình 
luận quân sự của Liên Xô (trước đây) . 


"Trong thế kỷ tin học những sai sót ngẫu nhiên tương tự đã để 
lại hậu quả thiệt hại không nhỏ. Thí dụ để nghiên cứu Sao Hỏa, Liên 
Xô đã phóng hai trạm tự động Phobos-l và Phobos-2. Khi phát lệnh 
điều khiển từ Trái Đất, người lập chương trình đà mai sót một dấu phẩy. 
Thế là trạm Phohos ¡ đã mất định hướng và không liên lạc được với 
Trái Đất. Theo tính toán khiêm tốn nhất, sai sót đó đã phải trả giá ít 
nhất 300 triệu rúp !" 


300 triệu rúp là bao nhiêu tiền đồng VN b2 


MẤY MÀU TÔ TỐT BẢN ĐỒ ? 


nh nghiệm cho các nhà vẽ bản đồ biết rằng chỉ cần có 4 màu 
để vẽ bản đồ các nước trên mặt phẳng, hay trên mặt cầu, thỏa điều 
kiện hai nước có biên giới chung phải được tô bằng hai màu khác nhau 
(gọi là điều kiện tô tốt). (Biên giới chung là một đường chung cho hai 


106: 


hay nhiều nước; Hai nước có một điểm chung thôi thì điểm đó không 
gụi là biên giới chung. 

inh nghiệm cho biết như vậy, nhưng chứng ninh rằng "chỉ cần 
có 4 màu là đủ để tô các bản đồ thỏa điều kiện tô tốt" là một bài toán 
cực kì khó, làm nát đầu các nhà toán học hàng trăm năm. 

Cho đến năm 1950 người ta chỉ mới chứng minh được rằng : mọi 
bản đồ có không quá 38 nước đều có thể tô tốt bằng 4 màu. 


Mãi tới năm 1976 bài toán "tô tốt với 4 màu" mới được giải quyết 
trọn vẹn nhờ máy tính điện tử. 

Mết luận cuối cùng là : "Mọi bản đồ đều có thể tô tốt bằng 4 màu" 
nói cách khóc : "chỉ cần tối đa là 4 màu là đủ để tô tốt mọi bản đồ". 

Cân chú ý là trong khi bài toán "tô tốt với 4 màu" còn chưa được 
giải quyết thì người ta đã chứng minh được : "Mọi bản đồ đều có thể tô 
tốt bằng Ø màu" hay là "Với ð màu thì đủ để tô tốt mọi bản đổ”. 


107 


VnMath.Com 


Bản đồ mà ta nói ở trên là bản đố phẳng Böặc hằm trên mặt cầu, 


- Người ta đã tìm được một ví dụ rất thú vị trong đó phải có 7 
màu và đứng ? màu mới tô tốt ruột bản đồ vẽ trên một mặt xuyến. 


Các vấn đề nói ở trên không phải là chuyện "ngồi buôn kiếm 
chuyện mà làm", HT TT NHI Kộn NgệNH GDÀN Họp 
sâu sắc, đó là tôpô học. 


AI VÉ BẢN ĐỒ CHÍNH XÁC ĐẦU TIÊN 
Nói đến bản đồ địa lí là nghĩ ngay đến các nhà hàng hãi kiểu như 
Christophe - Colomb. 


Nhưng... không phải những nhà hàng hải là những người đầu 
tiền vẽ ra các bản đô địa lí chính xác, mà chính các nhà toán học, mà 
người đi đầu là Qauxơ đã đi tiên phong trong lính vực này. 


Gauxơ đã bỏ ra 10 năm ròng để xây dựng một môn khoa học mới 
tên là Trắc địa học cao cấp mà dựa vào đó người ta mới có thể biểu diễn 
trên bản đồ tương quan khoảng cách trên Mặt Trái đất hình cầu, một 
cách chính xác và dễ sử dụng. Ông đã tự tay vẽ những bằn đô chính 
xác cho Vương quốc Ha-nô-vrơ. 

le cũng đã có những đóng góp đáng kể trong kĩ thuật vẽ bản 
đồ. Ông đã giúp chính phủ Ngn thời đó đào tạo các nhà bản đô học 
cho ngành hàng hải Ngn. 


108 


VnMath.Com 


VIET ~ ÔNG TỔ CỦA KÍ HIỆU TOÁN HỌC 
(RANCOIS VIỀTE 1540 — 1603) 


Viet được xem là người cha của cách đùng chữ thay số trong đại số 


Ông là một luật sư và nhà hoạt động chính trị, giúp Vua Hangri 
II và Vua Hăngri IV trong nhiều vấn đề khoa học và quân sự. 


"Trong cuộc chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Pháp, nhờ ông giải 
được những mật thư của quân Tây Ban Nha gửi cho "quân nội ứng" 
trên đất Pháp, mà Pháp đã thắng trận. 


Quân Tay Ban Nha coi Viet là kê thù số một và tuyên án vắng 
mặt Viet với hình phạt bị thiêu trên dàn lửa. 


Công trình của Viet về đại số rất phong phú. 


Biểu diễn tổng và tích các nghiệm qua các hệ số của phương 
trình; Tìm nghiệm gần đúng các phương trình; Giải tam giác cẩu; 
Phân tích sinnx và cosnx theo sinx, cosx. 


Viet còn giải bài toán của Apolloníus bằng thước và compa, nên 
người ta còn gọi Viet là Apollonius Pháp. 


Chính ông đã chứng minh Ệ là giới hạn của tổng 


Vy /)(*V})*\ /‡0*V ;(*/)) ` 


109 


VnMath.Com 


AI PHÁT MINH RA MỘT SỐ KÍ HIỆU TOÁN HỌC 


Wgbyreti:tp:fiE S9 kạcRnR (ME phdMIMRs tim 
học như cộng (+), trừ (—), bằng (=). 


Nhưng nhân loại đã phải mất vài nghìn năm mới đí đến được 
những kí hiệu đơn giản mà cần thiết đó. 


“Trước khi có các kí hiệu người ta phải dùng lời; dùng chứ để mô 
tả quan hệ số lượng và hình dạng. 


Ví dụ để ïmô tả (a + b) — c người ta phải viết "a cộng với b, rồi 
lấy kết quả trừ đi c". Ngay dùng a, b, c để thay cho con số cũng phải 
mất hàng ngàn năm... 


Người đầu tiền đùng kí hiệu thay cho lời nói là L.. Pasoli, người Ý, 
vào cuối thế kỷ 1ð. Pasoli dùng kí hiệu thay cho "cộng" và tì thay cho 
"trừ" (tiếng la tỉnh cộng là plus, trừ là minus). 


Sau đây ta liệt kê lại các kí hiệu thường dùng trong toán sơ cấp, 
kèm theo ý nghĩa, người đưa ra cách dùng và năm bắt đầu được sử 
dụng kí hiệu đó : 


110 


VnMath.Com 


Dâu uà kí hiệu 


Người đưa ra 
cách dùng 


L1 


dùng 


” 


lớn hơn 
nhỏ hơn 
trùng với 
song song 
vuông góc 
khác 
gân bằng 


Ú #WE=SHAV H 


Cũ. Rudolphe 
nt 
.,ŒG. Oughtred 
G. Laibnitz 
nŸ 
R. Descartes 
CH. Rudolphe 
4J. Bernouilli 
L. Euler 
R. Record 
T. Harriot 
nt 
C. Gauss 
G. Oughtred 
P.Erigon 
T. Harriot 
nÝ 


Thời kì mà đấu +, —, ( ), V chưa sử dụng như ngày nay người ta 


R.c thay cho Sự 
R.q thay cho Vˆ 
p thay cho + 

m thay cho — 


| J thay cho () 


Hy: 


VnMath.Com 


Sau đây là một ví dụ lấy trong cuốn sách của nhà toán học 
Bombeli (1572) 


R.c LR.q 4352p16J m.R.c [R.q 4352m16| 
Diễn đạt theo kí hiệu bây giờ là 


®VV4352+16 — *VV4852-16. 


LỊCH SỬ KÍ HIỆU BẰNG NHAU "=" 4 


Người viết nhiều sách về khoa học nói chung, và toán học nói 
riêng vào thế kỉ thứ 16 ở Anh, là Robert Reeorde (khoảng 1ð10 — 
15ö8). Cuốn số học của ông được viết dưới dạng đối thoại giữa người 
dạy và người học. Cuốn sách có tên kì lạ là "Miễn đất của nghệ thuật". 
(The ground of Arts), được xuất bản năm 1542, và được tái bản tới 29 
lần ! 


Recorde không chỉ viết về số học, mà còn viết về thiên văn, hình 
học, y học, đại số. 


Đáng chú ý nhất về mặt lịch sử là cuốn Đại số có tên "Sự kích 
thích trí thông minh", công bố nam 1557. Trong cuốn này lần đầu tiên 
kí hiệu "=" được dùng để chỉ sự bằng nhau. 


“Tại sao Recorde dùng kí hiệu này ? 


Ông giải thích : "Vì không thể có hai vật nào bằng nhau hơn thế 
nửa” 


Đúng là một lời giải thích "không thể đơn giản và rõ ràng hơn 
thể nữa" f ` 


H2 


VnMath.Com 


Nhưng ... Viet nhà toán học Pháp thế kỉ 16 lại dừng kí hiệu "=°" 
để chỉ sự khác nhau ! (theo Howard Eves trong An introduction to the 
History of Mathematics — Third Ed. 1969). Tại sao ? Không có lẽ ta 
lại giải thích rằng "Vì không thể có hai vật nào khác nhau hơn thế nửa". 


Vậy thì, theo tác giả, cái gì mà thuộc phạm trù quy ước, thì tốt 
nhất là đừng giải thích nữa. Cứ hiểu và làm theo quy ước. 


ĐÔI MÁT THÂN CỦA CHUQUET 


Ba người tên A, B, C ngồi trước mặt bạn. Mỗi người cầm trong 
tay một trong ba hòn bị : bỉ màu xanh, bi màu ve, bï màu tím. 


Làm sao biết ai cầm bi màu nào ? 


"Bạn làm như sau : Bạn lấy 24 que tăm, đưa người thứ nhất 1 
que, người thứ hai 2 que, người thứ ba 3 que. : 


Còn lại 18 que, bạn yêu cầu ai cầm bi xanh thì lấy thêm số que 
bằng số que đã cầm, aí cầm bi ve thì lấy thêm gấp đôi số que đã cầm, ai 
cầm bi tím thì lấy thêm gấp bốn số que đã cầm. Chú ý ià bạn không có 
quyên nhìn khi họ lấy thên. 


Với số que còn lại bạn sẽ nói "trúng phóc" ai cầm bí màu gì. 
Iiaigiaf 

Gọi bí xanh là a, bí ve là e, bi tím là ¡. 

Bạn phát cho A 1 que, phát cho B 2 que, phát cho C 3 que 

Có 6 trường hợp xây ra sau đây tùy theo A, B, C cầm trong tay bì 


Tàu gì. 


H3 


VnMath.Com 


Ị 


Mầu bi (M) 
que phát () 
¡que lấy thêm (T) 


| 


cộng (5) 


14 


VnMath.Com 


Chẳng hạn như trường hợp ð (trèn bàn còn thừa 6 que) : 


Bạn phát cho A 1 que, B 2 que, C 3 que, mà trên bàn còn thừa 6 
que thì dứt khoát A câm bi màu tím, B cầm bỉ màu xanh, C cầm bi 
màu ve, v.v... 

Tóm lại chỉ nhìn số que còn lại trên bàn là bạn biết A, B, C cÂm 
bi màu gì. Ẻ 

›“ Ông Bachet de Méziriac đã đưa "chìa khóa" sau đây để biết ngay 
ai cẩm bỉ gì. 
Par fer César jadisa davint Sỉ grand prince 
L.. #8 '. "8 5 6 L 

Dịch câu trên : nhờ sắt thép (khí giới) César ngày xưa trở nên 
hoàng tử vĩ đại đến thế 

Ví dụ : trên bàn còn lại 3 que, ứng với chứ "jadis' có a đi trước, 
rồi ¡. Diều đó cho biết ngay là A cầm bi xanh, B cầm bì tím, dĩ nhiên C 
cầm bi ve; trên bàn còn lại 6 que, ứng với "si grand” cho biết A cấm bị 
tím, B cầm bi xanh, dĩ nhiên C cầm bi ve. 


HÓA HỌC VÀ "CÂY" TOÁN HỌC 


“Từ "cây" gợi cho ta gốc, cành, lá, quả, như ta đã thấy trong thiên 
nhiên. Từ "cây" trong toán học, tuy được gợi ý từ hình ảnh thực, nhưng 
được hiểu một cách chặt chẽ hơn. 


"Cây" là một hình liên thông, mà tính liên thông bị mất đi, nếu 
ta "cắt" một "cành" của nó, 


HS 


VnMath.Com 


Hình A là "cây" vì cứ 
“cắt” một "cành" là tính liên 
thông bị mất ngay. 

Hình B không phải là 
"cây", vì ví dụ, cắt "cành" mn 
thì tính liên thông vẫn còn. 

Chỗ gặp của 2 “cành” Ậ 
vi là "nút" h 

Người ta chứng mính 
được rằng mọi cây có 

Số nút = số cành + 1. 

Người ta cũng chứng 
mình được : Một hình liên 


thông mà số nút bằng số 
cành cộng 1 thì hình đó là "cây” 


Các nhà toán học cũng bỏ ra khá nhiều công sức để nghiên cứu 
"cây", vì kết quả của các công trình được áp dụng rất nhiều trong thực 
tế. 


“Từ 184? G.Kirchhoff áp dụng "Ì( thuyết cây" vào khả năng phân 
nhánh của dòng điện. Sau đó, Cayley đã nghiên cứu áp dụng lí thuyết 
cây vào hóa hữu cơ. 


Ta lấy ví dụ về công thức mêtan 
W CH,,, được biểu diễn theo hình "cây" 


Công thức cấu tạo một parafin 
H cũng là một cây. 


I16 


VnMath.Com 


Với công thức C„ Hạ, „„ có bao nhiều "cây" khác nhau ? 


Với n = 1, 9, 3 ta có ba thành phân của parafin. Với n = 4 ta gặp 
một hiện tượng mà trong hóa học gọi là đồng phân : có hai butan tuy 
công thức thực nghiệm giống nhau, nhưng khác nhau về tính chất hóa 
học và công thức cấu tạo. Lí do là vì với C„Hạ ta có hai "cây" và hai 
"cây" mà thôi : 


H—C—C—C—C—H Ii~C—C—C—II 


HH I1 H H H 
H=G€C=H 


Một "cây" biểu hiện cho một kiểu liên kết hóa học 

Nhờ lí thuyết "cây" mà năm 1874 Cayley tiên đoán về lí thuyết có 
8 dẫn xuất của pentan pentanol C;H,OH . Thời của ông, người ta mới 
tìm ra hai chất. Năm 1901 nhà toán học Đức W.Abrens đã viết "Trong 
8 số liên kết có thể có về mặt lí thuyết thì 7 đã được biết". Về sau các 
sách giáo khoa có nói đến đủ 8 dẫn xuất. 

Sự hợp tác giữa toán học và hóa học thật là hoàn hảo, đẩy sức 
thuyết phục. 

Có thể nói là Cayley đã sản xuất ra "chất mới trên đầu ngọn 
bút". 


112 


VnMath.Com 


TOÁN HỌC TRONG SỮA CHUA (Y-A-UA) 


Toán học áp dụng vào hóa học thì không có gì đáng phải nói. 
Nhưng liên hệ được toán học với sữa chua thì kể ra cũng lí thú ! 


Ta đã biết một tứ giác phẳng, nếu 
đánh số các góc theo thứ tự, thì khi đã cố 
định một góc, ví dụ góc 4, ta có hai cách 
đánh số; theo chiều thuận hoặc nghịch 
với kim đồng hồ (hình bên} 


Nói chung đa giác phẳng có hai 
cách đánh số góc như vậy, khi đã cố định 
một góc. 

Hóa học hữu cơ đã lợi dụng cách 
đánh số này mà giải thích được tính chất 

quang học của một vài liên kết cacbon không đối xứng (ví dụ như sửa 
chua) 


CÌ không đối xứng (theo Vant Hoff và Lebel) có hai dạng liên kết 
__ - dạng quay bên phải và dạng quay bên trái, và chỉ có hai dạng mà thôi, 
y như cách đánh số của tứ giác phẳng đã nói ở trên vậy. 
Chú ý là C có hoá trị 4. 


_118 


VnMath.Com 
CON ONG - "NHÀ TOÁN HỌC” 


Người ta thường nói : "Cái gì do thiên nhiên sáng tạo ra, đều có lí 
do, đếu hợp lí..." 

Câu nói đó, áp dụng vào trường hợp ong làm tổ, thấy có H một 
cách tuyệt diệu l 


Từ bàng tỉ nàm nay (cứ tạm cho là như vậy) ong vẫn làm tổ, 
Nhưng chắc nó cũng không ngờ, hình dạng của tổ ong là một công, 
trình tuyệt diệu về hinh học. Vấn đề đặt ra là hình dạng của tổ phải 
như thế nào để tổ bên vững nhất, tốn ít sáp nhất mà lại có thể tích lớn 
nhất. 

Quan sát tổ ong ta thấy miệng lỗ là các hình lục giác đều khép 
khít nhau. Trước hết lỗ không tròn, vỉ các hình tròn xếp kể nhau còn 
có khe hở, phải tốn sáp trám lại. 


119 


VnMath.Com 


Các đa giác đều xếp khít nhau chí có 3 loại : tam giác, hình 
vuông, lục giác. l 

'Tam giác bị loại vì có 6 vách ngăn. 

Hình vuông bị loại vì oó 4 vách ngăn. 

Ong chọn lục giác đều chỉ có 3 vách ngăn ! 

Hơn nữa, để ong chui được vào lỗ, nếu lỗ hình tarn giác thì chu vỉ 


phải bằng 24,4mm, lỗ hình vuông thì chu vi bằng 18,7mm, lỗ hình lục 
giác đều thì chu vi chỉ có 16,6mm. 


Đáy các lỗ tổ ong không phẳng, mà là ba hình thoi ghép lại với 
nhau. 


Vấn đề là góc hình thoí phải bằng bao nhiêu độ để ít tốn sáp 
nhất. 


Nhà toán học Đức Samuel Koenig (1712 - 1757) đã tính và cho 
tiết các góc đó xấp xỉ 109928) và 70932' 

Đo trên tổ ong thấy các góc đúng bằng 109°28” và 70932?. 

VỀ sau nhà toán học xứ Xcôtlen là Mac Laurin, năm 1713 đã 


chứng minh là các góc đó phải đúng bằng 108”28' và 70932'. Hóa ra 
ong làm toán chính xác hơn Koenig ! 


- Mà cũng thật kì lạ, hình như ong dạy nhau, tổ ong nào trên thế 
giới cũng làm tổ đúng hình dạng và kích thước như thế. Cho nên có 
người đề nghị lấy kích thước tổ ong làm đơn vị đo ! 


120 


VnMath.Com 
NHỮNG CON SỐ CỦA TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO 


Cơn tàu lênh đênh ngoài biển khơi, vừa vào đến địa puận duyên: 
hải New York, khách viễn du đã có thể nhìn thấy ánh bó đuốc do cánn 
tay phải của Nữ Thân Tự do giương cao trên bầu trời. 


Ở đây ta chỉ chú ý đến tương quan giữa các chỉ tiết của tượng. 
Có phải tượng này đồng dạng với "mẫu người tự do lí tưởng” ? Ta 
thử khảo sát các con số : 


121 


VnMath.Com 


Độ cao từ nền đến đuốc 92,987 mét 
Độ cao từ chân pho tượng đến ngọn đuốc  46,04m 
Độ cao bệ tượng bằng đá cẩm thạch ‹27,13m 
Độ cao nên dưới bệ tượng l 19,81m 


Mặt tượng rộng (từ tai nọ sang tai kia) 3,05m 


Khoảng cách giữa hai mắt 0,61m 
Mũi dài 1,3Bm 
Mồm rộng 0,91m 
Cánh tay phải cầm đuốc dài 12,80m 
Bàn tay dài 5,00m 
Ngón tay trỏ dài 2,43m 
Móng tay rộng 0,2ðm dài 0,33m ˆ 
Trọng lượng tượng 325 tấn. 


Quả là một bức tượng khổng lồ ! 


BẰNG CÁCH NÀO DI DU LỊCH NHIỀU NHẤT 


Trong "Câu lạc bộ những người du lịch" người ta tranh cãi nhau : 
Thế nào gọi là đi du lịch nhiều nhất. 


Có rất nhiều ý kiến : 
— Đi du lịch nhiều nhất là đi nhiều nước nhất 
~— Đi du lịch nhiều nhất là đi dài ngày nhất 


12 


VnMath.Com 


~— Đi du lịch nhiều nhất là đi được đoạn đường dài nhất. 

Không ai chịu ai. 

Một nhà toán học đề nghị : Đi du lịch nhiêu nhất là đi khắp các 
kinh tuyến và vĩ tuyến của Quả Đất. 

Định nghĩa đó nghe cũng có lí ! 


Nhà toán học lại đặt tiếp câu hỏi : Nếu cho rằng chu vi Quả Đất, 
là4.000km thì muốn đí khắp các kinh tuyến, khắp các vĩ tuyến, phải 
đi tối thiểu bao nhiều km ? 


Các vị hội viên nhìn nhau, không biết tính ra sao. Có người nói là 
phải ổi ít nhất một vòng 40.000km. Có người nói phải đi từ Bắc cực 
xuống Nam cực theo hình xoáy trôn ốc... 


123 


VnMath.Com 


Nhà toán học giải thích : chỉ cần 20.000 km và vài km. Thật vậy, 
tất cả các kinh tuyến đêu gặp nhau ở Bắc cực (và Nam cực), nên chỉ 
cần xuất phát từ Bắc cực (hoặc Nam cực), đi theo một kinh tuyến nào 
đó vài km đến một vĩ tuyến gần nhất, đi một vòng vĩ tuyến đó, trở về 
chỗ cũ, đi dọc theo kinh tuyến xuất phát đến tận Nam cực. Thế là đã đi 
hết các kinh tuyến và vĩ tuyến của Quả Đất. Như vậy chỉ cần đi nửa 
chu vi (20000km) và vài kilômet ! 


BÀI TOÁN "DẮT CHÓ" 


1124 


VnMath.Com 


Tau 3. 


Tuy † 


Ai cũng biết Thụy Sĩ là 
nước nổi tiếng về sản xuất đồng 
hồ đẹp, chính xác, sang trọng. 


Làm rơi đồng hồ, để mặt 
kính rạn vỡ là điều rất kiêng, báo 
hiệu điều không may sẽ đến. 

Nhưng nếu mặt kính đồng 
hồ rạn thành 6 mảnh, ở mỗi 
mảnh có tổng các chứ số bằng 10, 
thì đó là điều rất hên (*). 


Người miển Nam dùng từ 


Báo "Thiếu niên Tiền phong” 
của Liên Xô (cũ) số 4 năm 1969 có 
ra bài toán "Ba sợi đây đất chớ". - 

Trên hình vẽ không vẽ các 
sợi dây. Các em hãy vẽ các sợi dây 
đi từ bàn tay chủ đến con chó của 
mình, làm sao cho không có gợi dây 
nào đụng sợi dây nào trên hình vẽ, 
mà cũng không chạm vào đường 
biên của hình vẽ. 


"hên", "xu. Người miển Bắc dùng từ 


12 


VnMath.Com 


Hoặc là sắn trúng xổ số, hoặc là đi thí đậu... 


Điêu hên đó có thể xây ra 
được không ? 

Mặt kính đồng hồ "phải 
rạn" như thế nào để xảy ra điều 
hên đó ? 

Lời giải được thể hiện ở 
hình bên. 

Nhưng làm sao để đồng hồ 
khi rơi, rạn theo kiểu đó, là điều 
"bất khả thí" trên thực tế. Trừ 
phi khi làm đồng hồ, người thợ 
cố tình "xẻ rãnh ngầm" trên mặt 
đồng hả. 


LẤP LÁNHI TÀI NẴNG TOÁN HỌC 


Sarat Adin A TuXi là nhà toán học Iran thế kỉ thứ 13. Ông có 
viết cuốn sách về tính tiệm cận của các hypebol. Ông cũng đã đưa ra 
một phương pháp độc đáo giải phương trình bậc ba, gần với phương 
pháp Hoocne. 


* 
* .* 


lôgan Toralex là nhà toán học Đức đầu thế kỉ 19, người đưa ra 
công thức gần đúng 
x 
(ox)# 


1 
sinx = x(Cosx)3 và tgx = 


12% 


VnMath.Com 


* 
*w w 


'Tômat Anva là nhà toán học Bồ Đào Nha thế kỉ 16 ông là người 
đầu tiên đưa ra công thức 


1+2x+8x2...= —— với |x|<l. 
q=x# 


Phép chứng minh được viết hoàn toàn bằng lời văn, dựa vào kiến 
thức về tổng vô hạn của một cấp số nhân lùi. ` 
* 


** 


'T&tê nhà toán học HiLạp thế kỉ thứ 4 trước Công nguyên, học 
trò của Platôn là người đã chứng mính tính vô ước của đường chéo 
hình vuông với cạnh của nó. 

Là người bổ sung khối "nhị thập diện đều" vào 4 khối đa điện đều đã 
biết, nghiên cứu về các khối đa diện đều dựa trên lí thuyết về số vô tỉ. 

* 
* * : 

Ángdrẻ Takê nhà toán học Bỉ thế kỉ 17 đã chứng mỉnh công thức 
tổng vô hạn của một cấp số nhân lùi vô hạn, không dùng chữ thay SỐ, 
mà chỉ miêu tả phép chứng mỉnh hoàn toàn bằng lời văn. Ông cũng là 
người đã đưa ra công thức số tổ hợp n phần tử chập m. 

Có thử chứng minh tiên đề V của Ơclit. 

' * 
* * 

Xe#xvin Ximông nhà toán học Hà Lan thế kỉ 17 người đầu tiên 
dùng hệ đo thập phân và phân số thập phân (lúc đó ở châu Âu người ta 
chưa biết rằng phân số thập phân đã được An CaŠi sử dụng), đưa 
nghiệm âm vào việc giải phương trình, xác định điều kiện tồn tại của 
nghiệm trong một khoảng cho trước, đưa ra phép tính nghiệm cần 
đúng. 

Xritkhara nhà toán học Ấn Độ đã đưa số không (số 0) vào sử 
dụng rộng rãi trong toán học. 


127 


VnMath.Com 


LẢ 
L3 * 

Rêghiômôngtan nhà toán học Đức thế kỉ 1õ là một trong những 
người đầu tiên ở châu Âu đưa lượng giác thành một. môn học độc lập 
với thiên văn học; người đầu tiên áp dụng lượng giác để giải các bài 
toán hình. Ông là người đưa hàm số tang vào lượng giác (ðng không 
biết răng từ thế kỉ thứ 10 ở Trung Đông đã có hàm số tang và "đường 
tang" đã được Bravadin sử dựng); Chính ông là người lập ra bảng sỉn 
đến từng phút với độ chính xác đến 8 chữ số thập phân, và lập bằng 


tang đến từng grát. 
* 
* * 


1 Sãc Vònfram nhà toán học thế kỉ 18, người Hà Lan, một tấm 
gương về tính kiên trì trong tính toán. Chính ông là người đã lập ra 
bảng lôgarit tự nhiên cho các số từ 1 đến 10.000 với 48 chữ số thập 
phân (nhm 1778). 

Ông cũng đã tính lôgnrit các số nguyên tố với 63 cho đến 68 chữ 
số thập phân. 

Này nay các bảng tính này không còn có giá trị thực tiễn nữa, 
nhưng hồi đó, bảng tính này là một đỉnh cao về công trình khoa học, 
chứa đựng biết bao nhiêu công sức của tác giả... 

Lá 


* * 
Giên Vinxơn (1741 - 1193) nhà toán học Anh. Chính ông đã chứng 
mỉnh "p là số nguyên tố khi và chỉ khi (p — 1) ! + 1 chia hết cho p" 
Nhưng người công bố định ií này là Varinh, năm 1770. 
* 
+ LAI 


* Vítman (1460 - 1498) nhà toán học Đức, tác giả cuốn "Phép tính 
toán nhanh chóng và đẹp đề dùng cho mọi người buôn bán". Trong 
cuốn này lần đầu tiên xuất hiện dấu cộng (+) và dấu trừ (-), bảng phép 
nhân. Chính ông là người đưa ra phép thử bằng số 9 và số 7. 28 dạng 
bài toán về tam suất cũng do ông đê ra, rất được sử dụng hôi đó. 


128 


10. 


11. 


12. 


VnMath.Com 


THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO CHÍNH 


Đại số giải trí. Perelman. Nhà XB Mir Matxcơva 1990 
Hình học giải trí. Perelman. Nhà XB Mir Matxcdva 1989 


Không sợ toán học. J.Seddláoếk. 
Đại học Sư phạm Qui Nhơn 1988 


Đến uới Vương quốc kì iạ. Nguyễn Việt Bắc. 
Báo khan quàng đỏ 1987 


Ông Hoàng uà người đây tớ của khoa học. Xuân Trung. 
Nhà XðB Kim đông 1980 


Các nhà toán học xuất sắc. Borbäin 1987 


Toán học uù chốt lãng mẹn. ôvanxôp. 
` Nhà XBKH & KT 1986 


Phương phứp luyện trí não. Quang Minh. 
Nhà XB thông tin 1991 


Những khả năng của con người (Bản tiếng Pháp). Pêkêlitx. 
Nhà XB Mir 1977 


Yentdisies et paradoxes mathiémafiques. 
E.P.Northop Dunod Paris 1961 


Đố uui toán học. Xem Lôiảd. 
Nhà XB Đà Nẵng 1987 


Toớn phát triển. Nguyễn Minh Sử. 
Nhà XE Đại Chúng 1971 


129 


VnMath.Com 


13... Toán học quan sứ. Nguyễn Minh Sử. 
: Nhà XB Đại Chúng 1971 


14. Danh nhân toán học. Là Hải Châu. 
Nhà XBGD 1989 


15. Lịch sử hình học. Van Như Cương. 
Nhà XBKH & KT 1977 


16. Khỏ năng uà chắc chắn. Êmin Boren. 


Nhà XBKHKT 1969 

17. MậI số quan điểm triết học thong toứt học. Rudavin. 
Nhà XBGD 1979 

18... Sứng tạo toán học. Pôlya. 
Nhà XBGD 1975 


19. Lôgic uui. Kônman. NXBKH Matxcơva 1966 


21. Nhập môn uê lịch sử toớn học. H Ivơ. 
Nhà XBKHKT 1993. 


130 


“=1. 


° 


898SSSšBEEBRBESEBERSSErPERrEP°en°t 


S1. 
32. 
33. 
34. 
36. 
36. 
ŸT. 
38. 
39. 


VnMath.Com 


MỤC LỤC 


Lời nói đau 

Ma phương cháu Á 

Định lí Pitago ở Trung Quốc 

Hi Lạp cổ đại qua ba bài toán 

Yêu cầu x Trái cây 
Lập luận 

Máy tính “ngon xoè, ngón cụp”. 

Một nhà toán học giả điên 

Nguồn gốc tử Algebra (Đại số) 

Mối tình duyên nợ Toán - Thơ 

Hindu ngày xưa qua vải bài toán cổ 

Toán học và câu chuyện tình 

“Tại sao ‹‹,r? 

Đo chụ vì Trải ¡iất bằng que và dây 

Gần như chắc chán có người trên sao hỏa 

Các nghịch lí nổi tiếng của Zénon. 

Những nghịch lí nuy ra tử tiên để chọn 

Nghịch lí Giồn Valixơ. 

Cái vòng luẩn quần 

Nghịch lí của Galilê. 

Nghịch lí của Galilê - Bánh xe Aristote. 

Bài toán Hình học lớp 7 đã có cách dây 2000 năm. 

Nhạc sĩ Môda và con số 18. 

“Trạng Quỳnh Đức quốc Adam Riese thi vẽ 

Tử con ruồi đến tọa độ Dê&các 

Lâm thơ theo lối toán học 

Josèphe và bài toán chưa có lời giải 

Một chứng mính tao nhã và lịch sự. 

Hết ngày dài, lại dêm thâu. 

Bài toán số 79 của bản Rhind 

Số r - lại số x. 

Tổệnh cầu phương đường tròn, 

Hậu sinh “khả ái”. 

Hermes và đa giác dều 65537 cạnh. 

Khối da điện đều : một mản huyền bí. 

Lebasepxki ~ Con người tử bổ đuờng mòn 

lanốt Bôliai - Một thiên tải bị lãng quên. 

Paacal, một cuộc đời đẩy kịch tính. 

Képler, nhả toán học. nhà thiên văn học bất hạnh, 

Pibônaxi vả bài toán thỏ để con. 

Cuộc đua tải của Fibônaxi 


Các sản ra 


b)\ 


a9 


VnMathCom 


Ghỉ công "gợi ý” 

Toán học và "phái yếu” 

Tử nhà toán học trở thành Dức Giáo hoàng 

Ơle : 48000 trang sách trong một đời người. 

Talét, người đầu tiên phát hiện ra nhật thực 
it : Số lần tái bản chỉ thua kinh thánh, 

Bài toán cổ nhất về cấp số. 

Néper và lôgarit 

Sự ra dời của lôgayít 

Đối thủ của lêgarít 

Câu chuyện đấy số vô hạn và nghịch lí : 


Niutơn ; Ì tốt hơn nhiều... 
LÌ 
Qhippa, người bạn đầu tiên của Trăng, Sao 
Mohr hay Mascheroni ? 
Có phải là ý nguyện của Gauxơ ? 
Định lí Xôphia Grecmen 
Pitago và những con số lình thiêng. 
666 = kể thủ của Chúa = Leo X 
Tam giác điều hòa Lepnitx, 
Bài toán Gônbăc vẫn còn thách dố. 
16 tên cướp chết vì số 9 
Amen s 99. 
Bachet làm ảo thuật với 21 lá bài. 
Số hoàn chỉnh : một màn bí mật 
Lại một mản bí mật : Cặp số bạn bè 
Rủi ro con số 13. 
Chọn đồng hổ nảo ? 
Một dấu phẩy giá bao nhiêu ? 
Mấy màu tô tốt bản đồ ? 
Ai vẽ bản đổ chính xác đầu hên ? 
Viet — Ông tổ của kí hiệu toán học. 
Ái phát minh ra một aố kí hiệu toán học ? 
Lịch sử kí hiệu bằng nhau. 
tôi mắt thần của Chuquet 
Hóa học và "cây” toán học 
Toán học trong sửa chua. 
Con ong - “Nhà toán học” 
Những con số của tượng Nữ thần tự do 
Bằng cách nảo di du lịch được nhiều nhất. 
Bãi toán đất chó. 
Đồng hồ rạn nứt kiểu nào cho hên. 
Lấp lánh tài năng toán học. 


